Mahasi Sayadaw 


Căn Bản 

Thiền Minh sát 


Tái bản lần thứ nhất 2007 


Soạn dịch 

Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện 


3 


Căn Bản 
Thiền Minh sát 


5 


Thành kính tưởn^ niệm 
Cố Hòa Thượng Thiền Sư u Silananda 


7 


Muc Luc 


Tranị 


1. Lời ếiổi thiệu của Như Lai Thiền Viện.11 

2. Lời người soạn dịch.15 

B. Tiểu SỪ tác giả.21 

4. Lời tựa.B5 

5. Căn bản Thiền Minh Sát.B7 

6. Vấn đạo.141 

7. Chỉ dẫn hành thiền Minh Sát.171 

8. Lợi ích của Thiền Hành.187 

9. Hướng dẫn Tt’ình pháp.20B 


9 











Lòi Giói Thiệu của 
Như Lai Thiền viện 


Thiền Minh Sát hiện nay đã được phổ biến rộng 
rãi khắp trên thế giới qua nhiều phương pháp giảng 
dạy của nhiều vị thầy lỗi lạc thuộc nhiều trường phái 
khác nhau. 

Như Lai Thiền viện có duyên lành được tu học và 
thực tập sâu sát theo pháp hành Minh Sát Tứ Niệm 
Xứ của cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaw 
dưới sự chỉ dạy uyên nguyên của các đệ tử gương 
mẫu nhất của Ngài như Hòa Thượng u Pandita, Hòa 
Thượng u Silananda, Hòa Thượng Kim Triệu, Hòa 
Thượng u Kundala, Hòa Thượng u Lakkhana... 
gần hai thập niên qua. 

Đặc biệt Thiền Sư u Silananda trong suốt thời 
gian hoang dương giáo lý Nguyên Thủy ở Hoa 
Kỳ và nhất là những năm giảng dạy tại Như Lai 
Thiền Viện, Ngài luôn luôn hướng dẫn thiền sinh 
thực tập đúng pháp hành chân truyền tại trung tâm 
Mahasi cùng học tập các kinh sách do Ngài Mahasi 
biên soạn. Trong một bài pháp thoại, Thiền Sư u 
Silananda đã giới thiệu về các tác phẩm của Ngài 
Mahasi như sau: “Đối với những ai chưa có dịp tìm 
hiểu gì về thiền Minh Sát thì các quyển sách của 


11 


Ngài Mahasi không có gì là đặc săc, cũng chăng 
mang lại hứng thú nào cả. Nhưng với người nào đã 
nghiêm chỉnh hành thiền thì kinh sách của Ngài vừa 
là nguồn tài liệu phong phú vừa là những lời sách 
tấn quý báu trên đường tu tập. Đặc điểm của Ngài 
Mahasi là khi thuyết giảng bất cứ đề tài nào, Ngài 
luôn luôn giải thích thật khúc chiết, tường tận những 
điếm được trích dẫn trong Kinh điến cũng như trong 
Chú giải đồng thời minh họa bằng các kinh nghiệm 
thân chứng, đan kết thật sinh động giữa lý thuyết và 
thực hành.” 

Trong số môn sinh Âu Mỹ nổi tiếng nhất của 
Ngài hiện nay có Thiền Sư Jack Komheld. Ong 
luôn luôn đề cao quan điểm của Ngài về Giác ngộ 
mà qua nhiều năm tu tập và dạy thiền khắp nơi, ông 
đã xác quyết là như thật đúng “Giác ngộ là một quá 
trình chuyến hóa vượt lên các kinh nghiệm thế gian, 
thành tựu được do công phu hành thiền thâm sâu 
và tích cực có sức mạnh giải tỏa được niềm tin vào 
một tự ngã riêng biệt cũng như mọi dính mắc với 
thế gian này...” 

Trong cố gắng phổ biến pháp hành hữu hiệu 
này đến mọi người, Như Lai Thiền Viện xin cống 
hiến quý bạn đạo quyển “Căn Bản Thiền Minh Sát” 
gồm nhiều tài liệu khác nhau mà phần chính là sách 
“Tundamentals of Vipassana Meditation” của Ngài 
Mahasi Savadaw được Thiền Sư u Silananda hiệu 


12 


đính. Bản Việt dịch của đạo hữu Thiện-Anh Phạm- 
Phú-Luyện theo sát các nguyên tác tiếng Anh. 

Nhu Lai Thiền Viện hy vọng sách “Căn Bản 
Thiền Minh Sát” nhu một tuyển tập về pháp hành 
Minh Sát Tứ Niệm Xứ sẽ đem lại lợi lạc cho những 
ai muốn tìm hiếu pháp hành thiền của Đức Phật cũng 
nhu cho các thiền sinh muốn nắm vững phuơng 
pháp thực tập. 

Thiền Viện xin chân thảnh tri ân nhiệt tâm hỗ 
trợ của các bạn đạo khắp nơi cho chuơng trình thực 
hiện ấn tống sách “Căn Bản Thiền Minh Sát”, cầu 
mong pháp thí cao thuợng này sẽ mang an vui đến 
cho những nguời thân của các bạn và là duyên lành 
trên đuờng tu tập và thành đạt giác ngộ giải thoát 
của các bạn trong tuơng lai. 

Thiền Viện xin hân hạnh giới thiệu tuyển tập 
“Căn Bản Thiền Minh Sát” đến tất cả thiền sinh và 
Phật tử Việt Nam. 


Trong Tam Từ, 

Ban Tu thư Như Lai Thiền viện 


13 


14 


Lòi Ngưòi Soạn Dịch 


Cách đây hơn 15 năm, rất cảm kích khi đọc cuốn 
Pundamentals of Vipassana (Căn Bản Thiền Minh 
Sát) của ngài Hòa Thượng Mahasi Saydaw do Thiền 
Sư u Silananda hiệu đính, tôi đã phát tâm dịch tác 
phẩm này sang tiếng Việt để phổ biến đến phật tử và 
thiền sinh Việt Nam. 

Sau vài lần thử dịch nhưng không thành công 
nên đành bỏ dở. Lý do có lẽ là trong đời sống quá 
bận rộn khó mà tìm được một khoảng thời gian dài 
để có thể chuyên tâm vào việc dịch thuật. Vì thế, 
đã có lần tôi nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện được 
mộng ước nhỏ nhoi của mình. Nhưng bỗng một 
hôm chợt nhớ lại hình ảnh Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, dưới 
ánh đèn đêm đã đều đặn dịch thuật Tam Tạng Kinh 
Điến từ Pali sang tiếng Việt vào cuối mỗi ngày trên 
lan can lầu hai của trường trong thập niên 1970, tôi 
liền nghĩ đến việc bắt đầu thực hiện chương trình 
hàng ngày vào giờ nghỉ trưa tại sở làm. Hình ảnh đó 
đã mang lại niềm hứng khởi trong những giờ phút 
quí báu nhất trong ngày và bản dịch đã hoàn thành. 

Sau đó dịch phẩm này được kết họp thêm những 
tài liệu giảng dạy của các Ngài sau đây để làm thành 


15 


một tuyển tập liên quan đến pháp hành thiền Minh 
Sát Niệm Xứ: 

• 59 câu hỏi của thiền sinh đuợc Ngài Hòa Thuợng 
Mahasi trả lời liên quan đến pháp hành đuợc suu 
tập từ những sách nhỏ (booklets) đã đuợc xuất 
bản. 

• Instmctions to Insight Meditation (Chỉ Dần Hành 
Thiền Minh Sát) do Hòa Thuợng Mahasi Sayadaw 
giảng tại thiền viện Sasana Yeiktha Meditation 
Center ở thủ đô Nguõng Quang, Miến Điện. 

• The Benehts of Walking Meditation (Lợi ích Thiền 
Hành) của Hòa Thuợng Thiền Su u Silananda. 

• Guidance for Yogis at Interview (Huớng Dần Trình 
Pháp) của Hòa Thuợng Thiền Su u Pandita. 

Nay tuyển tập đã hoàn tất và trong tôi chỉ còn 
lại lòng biết ơn sâu xa. Song song với lòng tri ân 
Tam Bảo trong khi soạn dịch, tôi thâm cảm đối với 
ân nghĩa bao la của cố Hòa Thuợng Thiền Su u 
Silanada đã huớng dẫn pháp học lẫn pháp hành 
Minh Sát Niệm Xứ trong gần hai thập niên qua. Dù 
Ngài bây giờ không còn nữa nhung hình ảnh của 
Ngài vẫn mãi sâu đậm và sống động trong lòng mọi 
thiền sinh. Điều này rất rõ ràng trong suốt thời gian 
dịch tuyển tập này, nhất là khi phải trải qua những 
phần thật khó lãnh hội và những lúc nhu vậy lòng 
biết ơn Ngài lại dâng tràn. 


16 


Cuôi cùng, xin cám ơn các đạo hữu Nguyên 
Khiêm và Từ Sơn đã bỏ ra rất nhiều thì giờ đọc bản 
dịch và cho nhiều hồi ý quý báu để tuyển tập đuợc 
hoàn chỉnh hơn cũng nhu đạo hữu Bùi Hoài Thanh 
đã tận tâm giúp phần đánh máy. 

Mong các bạn đạo và thiền sinh khắp nơi đuợc 
nhiều lợi lạc qua tập sách nhỏ này. 


Trong tâm từ, 

Thiện-Anh Phạm-Phú-Luyện 


17 


18 


NamoTassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa 



Thành Kính Đảnh Lề Đức Thê'Tôn 
Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đấng Chánh Biến Tri 


19 








20 


Tiêu Sử Hòa Thượng 
Thiền Sư Mahasi Sayadaw 

Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaw sinh 
năm 1904 tại Seikkhun, một ngôi làng duyên dáng, 
trù phú và rộng lớn cách ngôi phố lịch sử Shwebo 
ở thượng phần Miến Điện khoảng bảy dặm về phía 
tây. Thân phụ u Kan Taw và thân mẫu Daw Oke là 
những người điền chủ. 

Vào lúc sáu tuổi, Ngài được gởi đến học đạo với 
đại đức Adicca trụ trì tu viện Pyinmana Monastery 
ở Seikkhun. Sáu năm sau, Ngài xuất gia Sa di, pháp 
danh Shin Sobhana (Thiện Dũng). Tên này họp với 
cung cách cao quý và đức tính can đảm của Ngài. 
Là một đệ tử thông minh, Ngài tiến bộ vượt bực về 
pháp học. Khi thầy của Ngài rời Tăng đoàn, Ngài 
tiếp tục theo học với Sayadaw u Parama thuộc tu 
viện Thugyi-kyaung Monastery, Ingyintaw-taik. 
Khi được 19 tuổi, phải quyết định giữa sự tiếp tục tu 
hành hay trở về với đời sống thế tục, Ngài biết lòng 
mình muốn gì nên đã không ngần ngại chọn con 
đường phụng sự đạo pháp. Ngài thọ giới tỳ kheo 
vào ngày 26 tháng 11 năm 1923 dưới sự hướng dẫn 
của thầy Sumedha Sayadaw Ashin Nimmala. Trong 
vòng bốn năm, Ngài đỗ luôn ba kỳ thi về kinh điến 
Pali do chính phủ tổ chức. 


21 


Sau đó Ngài đên thành phô Madalay nôi tiêng vê 
pháp học để theo đuổi việc thâm cứu kinh điển với các 
hòa thuợng lừng danh thông suốt giáo pháp thuộc tu 
viện Khinmakan-west Monastery. Tuy nhiên, Ngài 
chỉ ở đây trên một năm vì vị su truởng tu viện Taik- 
kyaung Monastery ở Taungwainggale cùng làng với 
Ngài muốn Ngài giúp đỡ để dạy dỗ hàng môn đệ 
của su. Trong khi dạy tại Taungwainggale, Ngài tự 
học thêm kinh điển, đặc biệt là Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana Sutta). Ngài rất thích pháp hành 
Minh Sát Niệm Xứ nên sau đó đã sang làng Thaton 
kế cận để thực tập thiền duới sự chỉ dạy của thiền su 
danh tiếng Mingun letavan Sayadaw. 

Duới sự huớng dẫn của thiền su Mingun 
Sayadaw, Ngài thực tập hết mình pháp hành Thiền 
Minh Sát. Chỉ trong vòng bốn tháng, Ngài đã đạt 
đuợc kết quả thật tốt đẹp để có thể dạy lại cho ba 
vị đệ tử của Ngài ở Seikkhun nhân một chuyến về 
thăm lại ngôi làng xua vào năm 1938. Sau khi hòa 
thuợng Taungwainggale bị bịnh và viên tịch, Ngài 
giã từ Thaton về lại Taungwainggale để thay thầy 
coi sóc tu viện và dạy dỗ Tăng chúng. Vào năm 
1941, Ngài đỗ kỳ thi Pháp Su (Dhammacariya) do 
chính phủ tổ chức. 

Vào đêm truớc khi quân đội Nhật xâm chiếm 
Miến Điện, Ngài rời Taungwainggale về lại ngôi 
làng Seikkhun của mình. Đây là cơ hội để Ngài 


22 


chuyên chú vào pháp hành Thiên Minh Sát Niệm 
Xứ và dạy lại cho đệ tử càng ngày càng đông. Tu 
viện Seikkhun với tên mới là Mahasi Monastery rất 
may mắn thoát đuợc những tàn phá kinh hoàng của 
chiến tranh. Trong thời gian này, những đệ tử của 
Ngài đã thuyết phục Ngài viết cuốn “Cẩm Nang 
Thiền Minh Sát’. Đây là một công trình sâu rộng và 
đầy thẩm quyền về Thiền Minh Sát Niệm Xứ trên cả 
hai phuơng diện lý thuyết và thực hành. 

Chẳng bao lâu sau khi tiếng tăm của Ngài nhu 
là một bậc thiền su thiện xảo vang lừng khắp khu 
vực Shwebo-Saggaing, Sir u Thwin, một phật tử 
giàu có và nhiệt tâm, muốn hoang duơng Phật Pháp 
bằng sự thiết lập một thiền viện đặt duới sự huớng 
dẫn của một vị thiền su đức hạnh và đầy khả năng. 
Sau khi lắng nghe một thời pháp về Thiền Minh Sát 
do Ngài thuyết giảng và quan sát phong cách cao 
quí thanh tịnh của Ngài, ông nhận ra đây chính là vị 
thầy mà ông đã tìm kiếm bấy lâu nay. 

Vào ngày 13 tháng 11 năm 1947, hội Phật Giáo 
Buddhasasana Nuggaha Association đuợc thành lập 
ở Nguỡng Quang với mục đích là học hỏi kinh điển 
và thực hành giáo pháp do Sir u Thwin làm chủ 
tịch. Ong tặng hội một lô đất rộng trên năm mẫu 
nằm trên đuờng Hermitage Road tại Nguỡng Quang 
để thảnh lập thiền viện. Đến năm 1948, diện tích 
của thiền viên lên tới 19.6 mẫu với nhiều tòa nhà 


23 


và cơ sở rộng lớn. Sir u Thwin cho hội biêt là đã 
tìm được một vị thiền sư đáng tin cậy và đề nghị thủ 
tướng Miến Điện cung thỉnh Ngài Mahasi Saydaw 
về thiền viện. 

Sau Thế Chiến Thứ Hai, Ngài luân phiên cư ngụ 
tại hai ngôi làng Seikkhun và Taungwainggale ở 
Moulmein. Trong khi đó, Miến Điện giành lại độc 
lập vào ngày 4 tháng 1 năm 1948. Vào tháng 5 năm 
1949, trong thời gian tạm trú ở Seikkhun, Ngài hoàn 

tất bản dịch mới về Kinh Đại Niệm Xứ vượt trội hắn 

• • • • • 

những bản dịch trước đây về kinh này. Đây là bản 
kinh rất quan trọng cho những ai muốn thực hành 
Thiền Minh Sát. 

Vào tháng 11 năm 1949, theo lời mời của thủ 
tướng u Nu, Ngài từ Shwebo và Saggaing xuống 
thiền viện Sasana Yeiktha Meditation Center ở 
Ngưỡng Quang với hai phụ tá để bắt đầu điều hành 
thiền viện này. Vào ngày 4 tháng 12 năm 1949, 
Ngài đích thân chỉ dạy 25 thiền sinh đầu tiên thực 
tập Thiền Minh Sát. Khi số lượng thiền sinh gia 
tăng, việc hướng dẫn cho tất cả các thiền sinh trở 
thành khó khăn nên vào tháng 7 năm 1951, các băng 
thu phương pháp thực tập có lời giới thiệu của Ngài 
được thực hiện và mở ra cho các tân thiền sinh nghe 
trong các khóa thiền. 

Chỉ trong vòng vài năm sau khi thành lập thiền 
viện Sasana Yeiktha ở Ngưỡng Quang, nhiều thiền 


24 


viện khác cũng được thiêt lập tại Miên Điện mà 
thiền sư chỉ dạy là những môn đệ được Ngài huấn 
luyện. Không chỉ giới hạn tại Miến Điện, nhiều 
thiền viện cũng còn được thiết lập tại các quốc gia 
Phật Giáo Nguyên Thủy như Thái Lan, Tích Lan, 
Cam Bốt và Lào. Theo cuộc thăm dò vào năm 
1972, số lượng thiền sinh thực tập tại các thiền viện 
này lên tới 700,000. Để vinh danh sự thông suốt 
kinh điển và thực chứng thâm sâu của Ngài, thủ 
tướng Miến Điện đã trao tặng pháp hiệu Đại Trí Tuệ 
(Aggamahapandita) cho Ngài vào năm 1952. 

Chẳng bao lâu sau khi giành lại độc lập, chính 
phủ Miến Điện bắt đầu kế hoạch tổ chức cho kỳ 
Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu (sangayana) ở 
Miến Điện với sự tham dự của bốn quốc gia Phật 
Giáo Nguyên Thủy khác như Tích Lan, Thái Lan, 
Cam Bốt và Lào. Nhằm chuấn bị cho kỳ kiết tập, 
chính phủ gởi một phái bộ gồm cao tăng Nyaung 
Sayadaw và Ngài cùng hai cư sĩ sang Thái Lan và 
Cam Bốt đế thảo luận chương trình với Tăng Đoàn 
của hai quốc gia. 

Trong kỳ Kiết Tập Kinh Điển được khai mạc long 
trọng với đầy đủ nghi lễ vào ngày 17 tháng 5 năm 
1954, Ngài đã đóng một vai trò nổi bật với nhiệm 
vụ đặc cách về hiệu đính và vấn đạo. Đặc trưng của 
hội đồng kiết tập kỳ này là hiệu đính các Chú Giải 
(Atthakatha) và Phụ Chú Giải (tikas) cũng như kinh 


25 


điển. Trong phần hiệu đính Chú Giải, Ngài chịu 
trách nhiệm về sự phân tích, giải thích thích đáng và 
điều giải những đoạn văn thiết yếu khác biệt nhau. 

Một kết quả đầy ý nghĩa của Hội Đồng Kiết 
Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu là gây lại sự chú ý 
đến Phật Giáo Nguyên Thủy noi những tín đồ Phật 
Giáo Đại Thừa. Vào năm 1955, trong khi hội đồng 
đang làm việc, có hai vị tăng và một nữ cu sĩ nguời 
Nhật đến Miến Điện để học về Phật Giáo Nguyên 
Thủy. Hai vị tăng thọ giới sa di và gia nhập tăng 
đoàn nguyên thủy và vị nữ cu sĩ trở thành tu sĩ nữ. 
Rồi vào tháng 7 năm 1957, theo sự yêu cầu của hội 
Phật giáo Buddhist Association of Moji, hội đồng 
Phật Pháp Buddha Sasana của Miến Điện gởi một 
phái bộ Phật Giáo Nguyên Thủy sang Nhật. Ngài 
Mahasi Sayadaw là một trong các đại biểu lãnh đạo 
của phái bộ này. 

Cũng trong năm 1957, Ngài Mahasi Sayadaw lại 
lãnh trọng trách viết phần giới thiệu bằng Phạn Ngữ 
Pali cho luận thu Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga 
Atthakatha đế bác bỏ một số ý kiến sai lầm về tác 
giả nổi tiếng của luận thu này là ngài Buddhaghosa. 
Hòa Thuợng Mahasi Sayadaw đã hoàn mãn trách 
vụ khó khăn này vào năm 1960 với những đóng góp 
thế hiện sự thông suốt kinh điến và kinh nghiệm 
thực chứng của Ngài. Vào lúc đó Ngài cũng hoàn 
tất luôn hai trong bốn bộ dịch thuật luận thu Thanh 


26 


Tịnh Đạo và những tác phâm cô điên vê thiên tập 
sang tiếng Miến. 

Thể theo lời yêu cầu của chính phủ Tích Lan, 
một phái bộ do phụ tá đắc lực của Ngài là Sayadaw 
u Sujata huớng dẫn sang đó vào tháng 7 năm 1955 
để phổ biến Thiền Minh Sát Niệm Xứ. Phái bộ ở 
Tích Lan trên một năm đạt nhiều thảnh quả đáng 
khâm phục nhu thảnh lập 12 thiền viện vĩnh viễn 
và 17 thiền viện tạm thời. Tiếp theo sự hoàn tất 
thiền viện tại địa điếm do chính phủ Tích Lan cúng 
duờng, một phái bộ lớn hon do Ngài lãnh đạo từ 
Miến Điện ngang qua Àn độ sang đến Tích Lan vào 
ngày 6 tháng 1 năm 1959. Phái bộ luu lại Ấn Độ 
khoảng ba tuần viếng các thánh tích liên hệ đến cuộc 
đời và sự nghiệp hoang pháp của Đức Phật. Phái bộ 
cũng thuyết pháp vào những co hội thích họp và nói 
chuyện với thủ tuớng Shri Jawaharlal Nehm, tổng 
thống Dr. Rajendra Prasad và phó tổng thống Dr. s. 
Radhakrishnan. Điểm đặc biệt của cuộc viếng thăm 
là sự tiếp đón phái bộ một cách nồng nhiệt từ tầng 
lóp dân chúng thuộc đẳng cấp thấp kém của xã hội 
Án Độ đã hết lòng theo Phật Giáo duới sự huớng 
dẫn của cố tiến sĩ Dr. Ambedkar. 

Phái bộ bay từ Madras đến Colombo, Tích Lan 
vào ngày 29 tháng 1 năm 1959. Vào ngày Chủ Nhật 
1 tháng 2 năm 1959, trong buối lễ khai truong thiền 
viện Bhavana Majjhathana, Ngài đọc diễn văn bằng 


27 


tiếng Pali sau thủ tướng Bandaranayake và một vài 
vị khác. Thảnh viên của phái bộ đi tham quan Tích 
Lan và thăm viếng nhiều thiền viện nơi Ngài đã từng 
giảng về Thiền Minh Sát. Họ cũng đã đảnh lễ tại 
nhiều địa danh hành hương Phật Giáo nối tiếng như 
Polonnamwa, Anuradhapura và Kandy. Cuộc viếng 
thăm lịch sử của phái bộ Miến Điện dưới sự hướng 
dẫn đầy hứng khởi của Ngài là biểu trưng của tình 
thân hữu chặt chẽ và lâu đời giữa hai quốc gia Phật 
Giáo Nguyên Thủy, đem lại lợi ích cho phong trào 
Phật Giáo và làm hồi sinh nền thiền tập đang bị suy 
thoái ở Tích Lan. 

Vào tháng 2 năm 1954, khách đến thăm viếng 
thiền viện Sasana Yeiktha có lẽ đã chú ý đến một 
thiền sinh trẻ người Hoa đang hành Thiền Minh Sát 
có tên là Bung An, một giáo sư phật tử đến từ Nam 
Dương. Dưới sự hướng dẫn của Ngài và Sayadaw 
u Nanuttara, Bung An đã đạt được nhiều tiến bộ 
trong vòng một tháng đến nỗi đã được Ngài giảng 
chi tiết về các tầng Tuệ Minh Sát. Sau đó Bung An 
thọ tỳ kheo giới có pháp danh là linarakkhita dưới 
sự tế độ của Ngài. 

Sau khi tỳ kheo .Tinarakkhita trở về Nam Dương, 
hội đồng Buddha Sasana Council nhận lời thỉnh 
cầu gởi một vị tăng Miến Điện sang Nam Dương 
để hoằng dương Phật Pháp. Hội đồng quyết định là 
Ngài với tư cách hướng dẫn cho tỳ kheo .Tinarakkhita 


28 


Ashin nên nhận trách vụ này. Cùng với mười ba vị 
Tăng khác, Ngài đã thực hiện sứ mạng với các hoạt 
động hoang pháp như là lập khu Sima cho lễ xuất 
gia, đào tạo Sa di và giảng pháp, đặc biệt là Thiền 
Minh Sát. 

Qua những thành quả khả quan của sứ mạng 
hoang dương Phật Pháp tại Nam Dương và Tích 
Lan, chúng ta có thể mô tả những phái bộ do Ngài 
hướng dẫn sang các quốc gia này là những chuyến 
đi hoang dương giáo pháp thành công vẻ vang. 

Kể từ năm 1952, thể theo lời yêu cầu của Tổng 
Trưởng Tăng Vụ Thái Lan, Ngài gởi hai thiền sư 
Sayadaw u Asabha và Sayadaw u Indavamsa sang 
Thái Lan để cổ động cho Thiền Minh Sát Niệm Xứ. 
Nhờ nỗ lực của họ, phương pháp hành thiền của 
Ngài đã được chấp nhận rộng lớn tại Thái Lan. Cho 
đến năm 1960, nhiều thiền viện đã được thiết lập 
và số lượng thiền sinh của Ngài đã hơn một trăm 
ngàn. 

Với lòng nhiệt thảnh dâng hiến trọn vẹn cho 
Phật Pháp, mặc dầu tuổi già và sức yếu, Ngài vẫn 
dẫn thêm ba phái bộ nữa sang Hoa Kỳ (1979), Anh 
Quốc, lục địa Âu Châu, Ấn Độ và Nepal (1980 và 
1981) trước khi viên tịch. Trong chuyến viếng thăm 
Hoa Kỳ, Ngài đem theo hai đệ tử ưu tú của ngài là 
Hòa thượng thiền sư u Silananda và Sayadaw u 
Kelatha. Theo lời thỉnh cầu của phật tử Miến Điện 


29 


ở Cựu Kim Sơn và vùng Vịnh Bay Area, Ngài đê 
hai đệ tử của mình ở lại hoang pháp tại Hoa Kỳ và 
các nơi khác trên thế giới. Riêng Hòa Thượng u 
Silananda đã hướng dẫn các khóa thiền Minh Sát 
Niệm Xứ và giảng dạy Giáo Pháp, đặc biệt là môn 
Vi Diệu Pháp, môn tâm lý học của Phật Giáo, trên 
toàn quốc Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Gia 
Nã Đại, Mễ Tây Cơ, lamaica, Nhật Bản, Mã Lai, 
Singapore, Đại Hàn, Tích Lan và úc Đại Lợi cho 
đến khi viên tịch vào năm 2005. Hòa Thượng u 
Silananda là Thiền Sư Trưởng của Như Lai Thiền 
Viện. 

Hòa thượng Abhidhaj amaharatthaguru 
Masoeyein Sayadaw chủ trì hội đồng điều hành 
tăng đoàn Sanghanayaka Executive Board tại kỳ 
Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu yêu cầu Ngài 
dạy chú giải Visudhimagga Atthakatha của ngài 
Buddhagosha và chú giải Visudhimagga Mahatika 
của ngài Dhammapala cho tăng đoàn ở thiền viện 
Sasana Yeiktha. Hai bộ chú giải đề cập chính yếu 
đến giáo lý và pháp hành thiền của Phật Giáo mặc 
dầu cũng cung cấp nhiều sự giải thích hữu ích về 
các điểm quan trọng trong kinh điển. Do đó, những 
Chú Giải này rất là quan ữọng cho các thiền sư. 

Ngài bắt đầu giảng dạy hai Chú Giải này vào 
ngày 2 tháng 2 năm 1961 mỗi ngày từ một tiếng 
rưỡi đến hai tiếng. Căn cứ trên các ghi chú từ các 


30 


đệ tử, Ngài bắt đầu dịch Chú Giải Visudhimagga 
Mahatika và hoàn tất vào ngày 4 tháng 2 năm 1966. 
Bản dịch này là một thảnh quả phi thuờng. Phần 
dịch về các quan điểm khác nhau của các truờng 
phái ngoại đạo rất là chính xác bởi vì Ngài tự làm 
quen với triết lý Àn Độ Giáo và những thuật ngữ 
bằng cách học tất cả những thu liệu tham khảo kế cả 
cổ ngữ Sanskrit và Anh Văn. 

Một lần nọ, Ngài bị nhiều nơi cực lực chỉ trích 
về pháp hành Minh Sát căn cứ trên sự phồng xẹp 
của bụng mà Ngài thực hành và chỉ dạy. Họ ngộ 
nhận Ngài là nguời sáng chế ra phuơng pháp này 
trong khi sự thực nó đã có từ lâu truớc khi Ngài 
chấp nhận và thực tập. Bằng chứng là phuơng pháp 
này đã đuợc su phụ của Ngài là hòa thuợng thiền 
su Mingun letavan Sayadaw áp dụng và giảng dạy. 
Phuơng pháp này không đi nguợc lại với pháp hành 
thiền của Đức Phật. 

Sở dĩ Ngài thích pháp hành này là vì một thiền 
sinh trung bình sẽ thấy cách thực tập dễ áp dụng để 
ghi nhận sự chuyển động của phong đại. Tuy nhiên, 
Ngài cũng không bắt buộc các thiền sinh đến thiền 
viện Mahasi phải thực tập theo cách này. Thiền 
sinh nếu muốn có thể hành theo phuơng pháp quán 
niệm hơi thở (anapanasati). Ngài từ chối tranh luận 
với những nguời chỉ trích Ngài về pháp hành này. 
Tuy nhiên, có hai thiền su thông suốt kinh điến mỗi 


31 


người viêt một cuôn sách bênh vực phương pháp 
của Ngài để cho các người theo dõi cuộc tranh luận 
có cơ hội tự mình xét đoán. 

Cuộc tranh luận cũng xảy ra ở Tích Lan nơi một 
số thảnh viên của Tăng Đoàn thiếu kinh nghiệm thực 
hành và không thông hiểu về thiền tập đã công khai 
chỉ trích phương pháp hành thiền của Ngài trên báo 
chí và các tập san. Vì sự chỉ trích viết bằng Anh Ngữ 
được lưu hành rộng lớn trên thế giới, cho nên không 
thể giữ yên lặng được nữa, Sayadaw u Nanuttara 
của tu viện Kaba-aye đã tích cực trả lời trên đặc san 
Phật Giáo Sri Lankan World Buddhism. 

Tiếng tăm của Ngài trên thế giới đã thu hút rất 
nhiều người thăm viếng và thiền sinh ngoại quốc. 
Một số muốn có sự giác ngộ tâm linh cho các vấn 
đề tôn giáo của mình và một số khác có ý định hành 
thiền dưới sự đích thân hướng dẫn của Ngài. Trong 
số những thiền sinh ngoại quốc đầu tiên là đề đốc E. 
H. Shattock đang nghỉ phép từ Singapore đến thực 
tập tại thiền viện Sasana Yeiktha vào năm 1952. Sau 
khi về lại Anh Quốc, ông xuất bản cuốn sách với 
nhan đề ‘Một Sự Thực Nghiệm Chánh Niệm’ (An 
Experiment in Mindíulness) nói lên kinh nghiệm 
thiền tập với lòng tri ân. Một thiền sinh ngoại quốc 
khác là ông Robert Duvo, một người Mỹ sanh ra ở 
Pháp đến từ Caliíomia. ông đến thực tập tại trung 
tâm thiền, đầu tiên như một cư sĩ và sau đó xuất 


32 


gia tỳ kheo. Vê sau sư xuât bản ở Pháp một cuôn 
sách về kinh nghiệm và phương pháp Thiền Minh 
Sát Niệm Xứ. Một người nữa đáng được đề cập 
đặc biệt là Anagarika Shri Munindra của Bồ Đe Đạo 
Tràng tại Àn độ. ông đến học hỏi giáo lý cùng thực 
hành nhiều năm và trở thành đệ tử thân tín của Ngài. 
Sau đó ông điều hành một thiền viện quốc tế tại 
Bồ Đề Đạo Tràng có nhiều người Tây Phương hành 
thiền. Một trong những thiền sinh là một thanh niên 
Hoa Kỳ tên là Joseph Goldstein đã viết cuốn sách 
về Thiền Minh Sát có tựa đề là ‘Kinh Nghiệm Minh 
Sát: Một Sự Hiển Lộ Tự Nhiên’ (The Experience of 
Insight: A Natural Uníolding). 

Ngài đã để lại 67 bộ sách về Phật Pháp bằng tiếng 
Miến. Một số công trình của Ngài được phố biến ở 
ngoại quốc như là Pháp Hành Thiền Minh Sát Niệm 
Xứ (Satipatthana Vipassana Meditation) và ‘Thiền 
Minh Sát Thực Tiển’ (Practical Insight Meditation) 
bởi nhà xuất bản Unity Press ở San Trancisco, 
Caliíomia, Hoa Kỳ và ‘Tiến Bộ Minh Sát’ (The 
Progress of Insight) bởi hội Buddhist Publication 
Society, Kandy, Tích Lan. Hết lòng giúp Ngài để 
tiếp xúc với khách thăm viếng và thiền sinh ngoại 
quốc cũng như dịch các bài giảng của Ngài sang 
tiếng Anh là u Pe Thin và u Tin. Cả hai đều là thiền 
sinh thành công của Ngài. 

Thiền sư Mahasi Sayadaw được kính trọng khắp 


33 


nơi ở Miên Điện cũng như ngoại quôc. Mặc dâu 
môn đệ của Ngài đều mong mỏi Ngài sống lâu hơn 
nữa để tiếp tục hoang dương giáo pháp của Đức Phật 
cho những ai tìm cầu chân lý và giác ngộ nhưng 
định luật vô thường đã đình chỉ công trình của Ngài 
khi Ngài mất vào ngày 14 tháng 8 năm 1982. 

Như các vị trưởng tử của Đức Phật, Ngài sống 
rạng ngời phổ biến giáo pháp của đấng đạo sư trên 
thế giới và giúp hàng ngàn người đang đi trên con 
đường tu chứng giải thoát. 


34 


Lòi Tựa 


Ngày nay Thiền Minh Sát không cần sự giới thiệu 
đặc biệt vì ai cũng thấy rằng đó là một pháp hành 
thiền rất hữu ích. Cách đây hai muơi năm điều này 
hoàn toàn trái nguợc. Mọi nguòi nghĩ rằng Thiền 
Minh Sát chỉ dành cho chu tăng và ấn sĩ chứ không 
phải cho họ, vì thế khi bắt đầu giảng về Thiền Minh 
Sát, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hoàn cảnh 
bây giờ đã thay đổi. Ngày nay mọi nguời yêu cầu 
chúng tôi giảng dạy về Thiền Minh Sát. Tuy nhiên, 
khi chúng tôi đề cập đến những sự kiện đơn giản về 
Thiền Minh Sát, họ duờng nhu không có khả năng 
quý trọng những điều này. Một vài nguòi đã đứng 
dậy bỏ đi. Chúng ta không nên phiền trách vì họ 
không có căn bản về thiền để có thể lãnh hội. 

Một sổ nghĩ rằng tĩnh lặng là minh sát. Vài nguời 
nói Thiền Minh Sát không mấy khác với Thiền 
Vắng Lặng. Thiền Minh Sát do một số nguời giảng 
dạy tuy rất hấp dẫn trên ngôn từ nhung đã cho thấy 
không thể nào thực tập đuợc cả. Nguời nghe thuờng 
bị lẫn lộn. Chính vì những nguời này mà chúng tôi 
sẽ giảng chi tiết về Thiền Minh Sát. 


35 


36 


Căn Bản Thiền Minh Sát 


Thiên Văng Lặng và Thiên Minh Sát 

Chúng ta dựa vào đâu để hành thiền? Làm thế 
nào để phát triển Tuệ Minh Sát? Đây là một câu hỏi 
rất quan trọng. 

Có hai loại thiền: Thiền phát triển sự tĩnh lặng 
(Thiền Vắng Lặng hay Thiền Chỉ) và thiền để có 
đuợc tuệ minh sát hay trí tuệ (Thiền Minh Sát hay 
Thiền Quán). Hành thiền dùng 10 đĩa Kasina làm 
đề mục chỉ đua đến sự tĩnh lặng của tâm chứ không 
dẫn đến trí tuệ. Hành thiền trên 10 sự ô truợc (xác 
chết sình thối chang hạn) cũng chỉ đua đến tĩnh lặng 
chớ không phải trí tuệ. Muời sự suy niệm nhu tuởng 
nhớ đến các phẩm tính của Đức Phật, Giáo Pháp 
và những thứ khác cũng chỉ phát triến sự tĩnh lặng, 
không phải trí tuệ. Hành thiền trên 32 thân phần 
nhu tóc, lông, móng, răng, da cũng không đua đến 
trí tuệ. Chúng chỉ giúp phát triển sự định tâm hay 
tĩnh lặng mà thôi. 

Chú niệm về hơi thở cũng nhằm phát triển sự 
định tâm nhung chúng ta có thế phát triển trí tuệ từ 


37 


sự thực tập này. Luận thư Thanh Tịnh Đạo liệt kê 
sự theo dõi hơi thở vào những chuyên đề của Thiền 
Vắng Lặng để phát triển sự định tâm nên chúng ta 
cũng xếp loại như vậy. 

Rồi còn Tứ Vô Lượng Tâm gồm Từ, Bi, Hỷ, Xả 
và bốn cõi vô sắc dẫn đến các tầng thiền vô sắc cũng 
như sự hành thiền trên sự bất tịnh của thực phấm. 
Tất cả những đối tượng này cũng là đề mục của 
Thiền Vắng Lặng. 

Khi bạn hành thiền về Tứ Đại trong cơ thể, sự 
thực tập này được gọi là sự phân tích bốn yếu tố. 
Tuy đây là Thiền vắng Lặng nhưng cũng giúp phát 
triển trí tuệ. 

Tất cả 40 đề mục trên của Thiền vắng Lặng đều 
nhằm phát triến sự định tâm. Chỉ có sự theo dõi hơi 
thở và phân tích tứ đại liên hệ đến Thiền Minh Sát. 
Những đề mục còn lại không đưa đến Tuệ Minh Sát. 
Neu bạn muốn phát triến trí tuệ bạn cần thực hành 
thêm nữa. 

Trở lại với câu hỏi là làm thế nào để phát triển 
Tuệ Minh Sát hay trí tuệ? Câu trả lời là: Chúng ta 
phát triển Tuệ Minh Sát bằng cách hành thiền về 
ngũ uẩn thủ tức là các tính chất nơi thân và tâm tạo 
thành chúng sinh {ngũ uẩn) làm đối tượng cho sự 
dính mắc {chấp thủ). Ngũ uẩn có thể được bám níu 
một cách thỏa thích với ái dục và trong trường họp 
này được gọi là “chấp thủ các đối tượng giác quan” 


38 


{dục thủ) hoặc chúng được bám níu sai lâm do tà 
kiến và như vậy là “chấp thủ do tà kiến” {kiến thủ). 
Bạn phải hành thiền trên các đề mục này đế thấy 
được bản chất đích thật của chúng. Neu không, bạn 
sẽ chấp chặt chúng bằng ái dục hoặc tà kiến. Một 
khi thấy được chúng đúng như thật, bạn sẽ không 
còn dính mắc vào chúng nữa. Bằng cách này bạn 
phát triển trí tuệ hay Tuệ Minh Sát. Chúng ta sẽ giải 
thích một cách chi tiết về ngũ uẩn thủ. 


Ngũ Uân 

Ngũ Uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. 
Chúng là gì? Chúng là những gì bạn không ngừng 
trải nghiệm. Bạn khỏi nhọc công tìm đâu cho xa 
xôi vì chúng ở ngay trong bạn. Khi bạn thấy, chúng 
ở ngay trong sự thấy. Khi bạn nghe, chúng ở ngay 
trong sự nghe. Khi bạn ngửi, nếm, đụng hoặc suy 
nghĩ, chúng ở ngay trong sự ngửi, nếm, đụng hoặc 
suy nghĩ. 

Khi bạn co, duỗi hay di chuyển tay chân, ngũ 
uẩn nằm ngay trong sự co, duỗi hay di chuyển. Chỉ 
vì bạn không biết chúng là ngũ uẩn mà thôi. Lý do 
là bạn chưa bao giờ hành thiền về chúng và do đó 
không hiểu biết về chúng. Bởi vì không biết rõ sự 
thật về ngũ uẩn, bạn bị dính mắc vào chúng qua ái 
dục và tà kiến nên gọi là ngũ uẩn thủ. 


39 


Điêu gì xảy ra khi bạn co cánh tay? Động tác 
co tay bắt đầu với ý muốn co. Ke đến là những tính 
chất vật chất của sự co xảy diễn tuần tự từng cái một. 
Trong ý định muốn co có bốn danh uẩn (bốn uẩn 
thuộc về tâm). Tâm muốn co là thức uẩn. Khi bạn 
nghĩ đến co và sau đó co, có thể bạn cảm thấy sung 
suớng, bực bội hoặc không sung suớng cũng không 
bực bội. Neu bạn co mà có cảm giác vui suớng là 

có lạc thọ. Neu bạn co với sự bực bội hoặc giận dữ 

• • • • • • • • 

thời có cảm giác đau khổ hay khổ thọ. Nếu bạn co 
mà không cảm thấy sung suớng cũng nhu đau khổ 
thời có cảm thọ trung tính. Do đó, khi bạn nghĩ 
đến sự co, có thọ uấn. Rồi có tưởng uấn tức là uấn 
nhận ra sự co. Rồi có trạng thái tâm thôi thúc bạn 
co. Hình nhu nó bảo bạn “co! co!” Đây là ý muốn 
tác hành hay hành uẩn. Nhu vậy trong sự muốn co 
bạn có thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là 
bốn danh uẩn. Chuyển động co là sắc pháp hay hình 
dáng. Đó là sắc uẩn. Do đó, ý định co và động tác 
co cùng nhau làm thành năm uẩn {ngũ uẩn). 

Nhu vậy, trong một cử động co cánh tay có đủ 
ngũ uẩn. Bạn di chuyển cánh tay một lần là ngũ uẩn 
sanh khởi. Neu bạn di chuyển lần nữa sẽ có ngũ uẩn 
sanh khởi nữa. Mỗi một chuyến động làm sanh khởi 
ngũ uấn. Neu bạn không hành thiền về ngũ uấn một 
cách đúng đắn và không biết chúng một cách xác 
thực thì những gì xảy ra chúng tôi sẽ không cần nói 
với bạn. 


40 


Có thê bạn nghĩ “tôi định co tay” và “tôi co tay”, 
có phải như vậy không? Mọi người đều nghĩ như 
vậy. Bạn hãy hỏi các trẻ em, chúng sẽ trả lời y hệt 
như vậy. Bạn hỏi những người lớn không biết đọc 
hay viết, họ cũng trả lời giống như vậy. Bạn hỏi 
những người biết đọc, họ cũng trả lời tương tự nếu 
họ thật sự nói ra những gì trong tâm tư họ. Tuy 
nhiên, vì đọc nhiều, người này có thể sáng chế câu 
trả lời thích họp với kinh điển và nói rằng đó là 
“danh và sắc”. Nhưng điều này không phải là điều 
họ thật sự trải nghiệm. Họ chỉ sáng chế cho phù họp 
với kinh điển. Trong tận cùng tâm tư, họ đang nghĩ 
“chính tôi muốn co tay, chính tôi co tay!” Người đó 
còn nghĩ: “Đây là tôi trong quá khứ, trong hiện tại 
và sẽ còn trong tương lai. Tôi mãi mãi có mặt.” Suy 
nghĩ như vậy được gọi là ý niệm về sự thường hằng. 
Không ai nghĩ: “Ý định co tay chỉ có mặt ngay bây 
giờ”. Người đời luôn luôn nghĩ: “Tâm này có mặt 
trước đây. Chính tôi có mặt trước đây bây giờ đang 
nghĩ về co tay.” Họ còn nghĩ: “Do chính sự suy 
nghĩ này mà tôi hiện hữu bây giờ và sẽ tiếp tục trong 
tương lai.” 

Khi co hay di chuyển tay chân, bạn nghĩ: “Cũng 
tứ chi này có mặt trước đây bây giờ cử động. Cũng 
chính tôi đã từng hiện hữu nay di chuyển.” Sau khi 
di chuyển xong, bạn lại nghĩ: “ Tứ chi này, tôi đây, 
luôn luôn có mặt.” Bạn chẳng bao giờ ngờ là chúng 


41 


sanh rôi diệt. Đây cũng là ý niệm vê sự thường hăng. 
Đó là sự chấp vào những gì vô thường là thường, 
những gì vô ngã là ngã. 

Rồi sau khi đã duỗi hoặc đưa tay xuống như ý 
muốn, bạn nghĩ cử động này rất là thoải mái. Chẳng 
hạn khi cảm nhận sự tê cứng nơi cánh tay, bạn di 
chuyển hay thay đổi vị trí cánh tay và sự tê cứng biến 
đi, bạn cảm thấy dễ chịu. Bạn nghĩ điều này thật tốt 
và cho đó là hạnh phúc. Các vũ công chuyên nghiệp 
hay tài tử co duỗi tay chân khi họ nhảy múa và nghĩ 
rằng làm như vậy là hay. Họ thỏa thích trong sự nhảy 
múa và hài lòng với chính mình. Khi nói chuyện với 
nhau, các bạn thường bắt tay, lắc đầu và hài lòng và 
nghĩ đó là hạnh phúc. Khi làm thảnh công một điều 
gì, bạn lại cho điều này thật tốt, là hạnh phúc. Đây 
là cách mà bạn thỏa thích qua ái dục hay chấp thủ 
vào sự vật. Những gì vô thường bạn cho là thường 
và thỏa thích. Những gì không phải hạnh phúc, vô 
ngã nhưng chỉ là danh uẩn và sắc uẩn, bạn cho là 
hạnh phúc, bản ngã và thỏa thích. Bạn thỏa thích và 
bám níu vào chúng, bạn cũng lầm lẫn chúng là ngã 
và dính mắc vào. 

Do đó, khi co duỗi hay di chuyển tay chân, ý 
nghĩ “tôi co” là uẩn thủ. Động tác co là uẩn thủ. Ý 
nghĩ “tôi duỗi” là uẩn thủ. Động tác duỗi là uẩn thủ. 
Ý nghĩ “tôi di chuyển” là uẩn thủ. Sự di chuyển là 
uấn thủ. Cho nên khi nói hành thiền trên các uấn 


42 


thủ, chúng ta muốn ám chỉ các điều này. 

Những điều tuơng tự cũng xảy ra với sự thấy, 
nghe, ngửi....Khi bạn thấy, căn của sự thấy là con 
mắt hay nhãn căn có mặt, và đối tuợng đuợc thấy 
hay sắc trần cũng vậy. Cả hai thuộc sắc uẩn. Chúng 
không có khả năng nhận biết. Nhung nếu không 
hành thiền trong khi thấy, chúng ta sẽ bám níu vào 
chúng. Nguời ta nghĩ toàn thể thế giới vật chất cùng 
với đối tuợng thấy đuợc là thuờng hằng, tốt đẹp, 
hạnh phúc, có bản ngã và chấp thủ vào chúng. Do 
đó, nhãn căn và sắc trần là thủ uẩn. Khi bạn thấy, 
sự “thấy” cũng có mặt. Đó là bốn danh uẩn. Sự 
thấy đon thuần là tâm thấy {nhãn thức) thuộc về 
thức uấn. Thích hay không thích khi thấy là trạng 
thái tâm {tâm sở) cảm nghiệm hay thọ uấn. Trạng 
thái tâm nhận ra đối tuợng là tuởng uấn. Trạng thái 
tâm tác ý đế thấy là hành uấn. Chúng họp thảnh bốn 
danh uẩn. 

Nếu bạn không thiền tập trong khi nhìn thấy, 
bạn sẽ có khuynh huớng suy nghĩ rằng sự thấy “đã 
có mặt truớc đây và hiện hữu ngay bây giờ”. Hoặc 
trong khi thấy những điều tốt, bạn có thế nghĩ “sự 
thấy là tốt.” Vì suy nghĩ nhu vậy, bạn theo đuổi 
những điều lạ lùng và tốt đẹp để thuởng thức sự 
thấy. Bạn đi xem diễn hát và chiếu bóng mặc dù tốn 
tiền, mất ngủ và ảnh huởng đến sức khỏe bởi vì bạn 
nghĩ điều này tốt. Neu không nghĩ vậy, bạn sẽ chẳng 


43 


tiêu phí tiên bạc hoặc làm hại sức khoẻ của mình. 
Nghĩ rằng cái gì thấy hoặc thưởng thức là “tôi”, “tôi 
đang thưởng thức”, là chấp thủ với ái dục và tà kiến. 
Do chấp thủ, nên danh và sắc thể hiện trong sự thấy 
được gọi là uẩn thủ. 

Bạn chấp thủ một cách tương tự khi nghe, ngửi, 
nếm, đụng hay suy nghĩ. Bạn dính mắc vào những 
gì liên hệ đến cái tâm suy nghĩ, tưởng tượng và nghĩ 
rằng đó là tôi, là bản ngã. Do đó, ngũ uẩn thủ không 
gì khác hơn là những hiện tượng danh sắc thế hiện 
ra tại sáu cửa giác quan bất cứ lúc nào chúng ta thấy, 
nghe, cảm giác hoặc nhận biết. Bạn nên cố gắng tuệ 
tri các ngũ uẩn này bằng cách hành thiền về chúng 
đế chúng như thế nào thì ta thấy chúng thật sự như 
thế ấy. Đó là trí tuệ minh sát. 

Trí Tuệ và Giai Thoát 

Thiền Minh Sát là hành thiền về ngũ uẩn thủ. 
Điều này phù họp với lời dạy của Đức Phật. Những 
lời dạy của Đức Phật được gọi là Kinh, có nghĩa là 
“sợi chỉ”. Khi người thợ mộc sắp sửa bào hay cưa 
đứt một tấm gỗ, ông ta dùng chỉ để vạch một đường 
thẳng. Tương tự như vậy, khi chúng ta muốn sống 
đời phạm hạnh, chúng ta dùng “sợi chỉ” hay kinh 
để vạch ra những đường thẳng cho hành động của 
chúng ta. Đức Phật đã cho ta những sợi chỉ hay 
cách thức giữ giới (giới), phát triển tâm định (định) 


44 


và thành đạt trí tuệ {huệ). Bạn không thê đi ra ngoài 
con đường này và nói năng hay hành động tùy tiện 
theo ý mình. Sau đây là một vài sự trích dẫn từ các 
bài kinh liên hệ đến việc hành thiền về ngũ uẩn: 

“Sắc, này chư tỳ kheo, là vơ thường. Cái gì vô 
thường cái đổ là khô. Cái gì khô, cải đổ không phải 
là ngã. Cái gì không phải là ngã, cái đổ không phải 
của ta, không phải là ta, không phải là bản ngã của 
ta. Với trí tuệ, nên kinh nghiệm chủng thật sự như 
vậy, 

Tương ưng Bộ Kinh, ii, 19 


Bạn phải hành thiên đê thực chứng săc pháp vô 
thường, khổ, vô ngã là thật sự vô thường, khổ và 
vô ngã. Tương tự như vậy bạn hành thiền về thọ, 
tưởng, hành và thức. Có lợi ích gì khi thấy ngũ uẩn 
là vô thường, khổ, vô ngã? Đức Phật dạy chúng ta: 

“Kinh nghiệm như vậy đổi với ngũ uẩn, vị đệ tử 
thuần thục giáo huấn của các bậc thánh nhân sẽ 
nhàm chán sắc pháp, nhàm chán cảm thọ .” 


Tương ưng Bộ Kinh, iii, 68 

Người thực chứng bản chất vô thường, khổ và 
vô ngã của ngũ uẩn sẽ nhàm chán sắc cũng như thọ, 
tưởng, hành và thức. 

“Vì nhàm chán nên không còn ham muốn. ” 
Điều này có nghĩa là vị đó đạt Thánh Đạo. 

“Do không còn ham muốn, vị đó giải thoát. ” 


45 



Khi đạt Thánh Đạo, vị đó cũng thảnh đạt Thảnh 
Quả. 

“Trong sự giải thoát, trí tuệ sanh khởi là ‘tôi 
được giải thoát 

Một khi giải thoát, chính bạn biết như thế. Nói 
khác đi, khi bạn trở thành bậc ứng Cúng hay A La 
Hán (Arahant) không còn phiền não, bạn biết là 
phiền não đã bị dập tắt. 

Tất cả những trích dẫn trên được lấy ra từ Kinh 
Vô Thường (YadAnicca Sutta) và có nhiều bài kinh 
thuộc loại này. Toàn bộ Kinh Thiên uẩn Tương ưng 
(Khandhavagga Samyutta) là những bài kinh như 
thế. Hai trong những bài kinh này đáng đế ý là Kinh 
Giới Hạnh {Silavanta Sutta) và Kinh Thông Suốt 
{Sutavanta Sutta). Trong cả hai bài kinh, đại đức 
Mahã Kotthika vấn đạo ngài Xá Lợi Phất (Sariputta) 
và được Ngài trả lời vắn tắt nhưng rõ ràng. 

Đại Đức Kotthika hỏi: 

“Những gì, này hiền hữu Xá Lợi Phất, nên được 
một vị tỳ kheo giới hạnh đúng đan chú niệm? ” 

Hãy chú ý đến đặc điểm “giới hạnh” trong câu 
hỏi này. Neu bạn muốn hành Thiền Minh Sát với 
mục đích đạt Đạo, Quả và Niết Bàn, tiêu chuẩn tối 
thiểu mà bạn phải có là giới đức trong sạch. Neu 
không có giới đức trong sạch, bạn không thể hy 
vọng có được điều kiện tốt cho sự phát triển tâm 


46 


định và trí tuệ. 

Ngài Xá Lợi Phất trả lời: 

“Ngũ uẩn thủ, này hiền hữu Kotthika, là những 
gì mà một vị tỳ khim giới hạnh nên chú niệm đúng 
đắn như là vô thường, khố, bịnh hoạn, ung nhọt, tên 
nhọn, bất thiện, đau om, ngoại lai, không có bản 
ngã, suy đồi. ” 

Thiền hay chú niệm như vậy có ích lợi gì? Ngài 
Xá Lợi Phất tiếp tục trả lời: 

“Thật vậy, này hiền hữu, một vị tỳ khưu tròn 
đầy giới đức chú niệm đúng đan ngũ uấn thủ là vô 
thường... sẽ cỏ thê chứng thảnh quả Nhập Lưu hay 
Tu-Đà-Hoàn. ” 

Do đó, nếu muốn trở thảnh bậc thảnh Nhập Lưu 
hay Tu Đà Hoàn và không bao giờ bị đọa xuống bốn 
khố cảnh thấp kém, bạn phải hành thiền về ngũ uấn 
thủ để kinh nghiệm bản chất vô thường, khổ và vô 
ngã của chúng. 

Nhưng không phải chỉ có thế. Bạn cũng có thể 
trở thành bậc Thánh A La Hán (Arahant) hay ứng 
Cúng. Đại Đức Maha Kotthika hỏi tiếp: 

“Những gì, này hiền hữu Xá Lợi Phất, nên được 
vị tỳ khưu đã trở thành bậc thảnh Nhập Lưu đúng 


đẳn chú niệm?” 

Ngài Xá Lợi Phất trả lời là cũng chính ngũ uẩn 
thủ mà một vị thảnh Nhập Lum .chú niệm đúng 


47 



đắn là vô thường, khổ, và vô ngã. Kết quả là gì? Vị 
đó tiến lên bậc Thánh Nhất Lai. Và bậc Thánh Nhất 
Lai hành thiền về gì? Lại cũng chính ngũ uẩn thủ. 
Rồi vị đó trở thành bậc Thánh Bất Lai. Và vị Thảnh 
Bất Lai hành thiền về gì? Cũng chính là ngũ uẩn thủ. 
Và bây giờ vị đó trở thành bậc Thánh ứng Cúng hay 
A La Hán. Bậc Thảnh A La Hán hành thiền về gì? 
Cũng chính ngũ uẩn thủ. Từ sự trả lời này thật rõ 
ràng chính ngũ uẩn thủ vẫn là đề mục của pháp hành 
dù vị đó đã trở thảnh bậc thánh A La Hán. 

Vị A-la-hán tiếp tục hành thiền như vậy để được 
lợi ích gì? Vị đó có trở thảnh Phật Độc Giác không? 
Hay Phật Toàn Giác? Không. Vị đó không trở thảnh 
Phật Độc Giác cũng như Toàn Giác. Vị đó đã chấm 
dứt vòng tái sanh hay luân hồi và sẽ nhập Niết Bàn. 
Bậc Thánh ứng Cúng không còn phiền não để thanh 
lọc hay chế ngự vì tất cả phiền não đã được đoạn 
tận. Vị này cũng không còn giới đức, sự định tâm 
hay trí tuệ nào cần được toàn thiện. Tất cả những 
gì cần được toàn thiện đã được toàn thiện. Cho nên 
vị này không còn cần toàn thiện những gì phải được 
toàn thiện cũng như không cần toàn hảo thêm những 
gì đã được toàn hảo. Sự thực hành Thiền Minh Sát 
không đem thêm lợi ích như vậy cho vị A La Hán. 

Một trong những lợi ích mà bậc A La Hán nhận 
được khi tiếp tục hành thiền về ngũ uẩn là sống an 
lạc trong cuộc đời. Mặc dầu là bậc thánh A-La-Hán 


48 


nhưng nêu không tiêp tục hành thiên, sự không tĩnh 
lặng hay không thoải mái sẽ thỉnh thoảng xảy ra qua 
sáu cửa giác quan, ở đây sự không tĩnh lặng không 
có nghĩa là khổ tâm mà là do những đối tượng giác 
quan tiếp tục xảy diễn dù ngài không muốn khiến 
cho tâm tư không thoải mái vậy thôi. Không cần 
phải nói đến trường họp các bậc Thánh A-La-Hán, 
ngay cả thiền sinh trong các khóa thiền cũng cảm 
thấy không sao khi gặp những đối tượng của giác 
quan. Nhưng khi rời thiền viện trở về nhà, thấy cái 
này, nghe cái kia, bận rộn với công cuộc làm ăn, họ 
sẽ không cảm thấy tâm được an bình. Do đó, một 
số quý vị trở lại thiền viện. Đối với một số khác, 
tình trạng này không kéo dài lâu, chỉ chừng 4, 5 hay 
10 ngày mà thôi. Chẳng bao lâu tâm tại gia chế ngự 
và họ lại sống đời sống gia đình của họ và bắt đầu 
chăm nom nhà cửa như trước. Một vị A La Hán 
không bao giờ quay lại với thói quen cũ. Nếu gặp 
những đối tượng giác quan khác nhau khi không 
hành thiền, chỉ có sự không tĩnh lặng xảy ra nơi ngài 
mà thôi. Chỉ khi sống trong sự hành thiền Minh Sát, 
Ngài tìm được sự an lạc nơi tâm. Như vậy hành 
thiền về ngũ uấn thủ khiến cho vị thảnh A La Hán 
sống an lạc trong cuộc đời này. 

Khi vị Thảnh A La Hán sống trong pháp hành, 
chánh niệm và tỉnh giác về sự vô thường, khổ và vô 
ngã liên tục sanh khởi nơi vị ấy. Đây là một lợi ích 


49 


khác được gọi là an trú liên tục trong thiên (satata- 
vihãri) khiến ngài có thể an hưởng quả vị giải thoát 
bất cứ lúc nào và bao lâu tùy theo ý muốn. Vì hai 
lợi ích sống an lạc trong thế gian này và có chánh 
niệm tỉnh giác liên tục, vị thánh A-La-Hán tiếp tục 
hành thiền. 

Những câu trả lời ở trên của ngài Xá-Lợi-Phất 
được ghi lại trong kinh Silavanta Sutta. Chúng cũng 
được tìm thấy trong kinh Sutavanta Sutta. Hai bản 
kinh chỉ khác biệt ở tên gọi mà thôi. Silavanta Sutta 
là Kinh Giới Hạnh trong khi kinh Sutavanta là Kinh 
Thông Suốt. Ngoài ra, hai bản kinh đều giống nhau. 
Căn cứ trên hai bản kinh này và những kinh khác về 
ngũ uẩn, câu cách ngôn sau đây được hình thành: 

‘Tn tuệ sanh khởi từ pháp hành thiền vể' ngũ uẩn 
thủ. ” 

Bây giờ trở lại sự chấp thủ sanh khởi qua sáu cửa 
giác quan. 

Khi nhìn thấy, người ta nghĩ mình hay những 
người khác là trường tồn, có mặt trong quá khứ, 
hiện tại, và sẽ như vậy trong tương lai, có nghĩa là 
luôn luôn hiện hữu. Họ nghĩ họ là những thực thể 
sống động, hạnh phúc, tốt lành và đẹp đẽ. Họ cũng 
nghĩ tương tự như vậy khi họ nghe, ngửi, nếm và 
đụng. Sự “đụng” này bao quát cả thân thể, bất cứ 
nơi nào có thịt và máu. Và bất cứ ở đâu sự đụng 
chạm sanh khởi, dính mắc hay chấp thủ cũng có thế 


50 


xảy ra. Sự co duỗi hay chuyển động tay chân đề 
cập truớc đây là những ví dụ của sự xúc chạm. Và 
chuyển động phồng xẹp của bụng cũng vậy. Chúng 
ta sẽ nói thêm chi tiết về điều này sau. 

Khi con nguời suy tu hay tuởng tuợng, họ nghĩ 
“chính tôi đã từng hiện hữu truớc đây hiện bây giờ 
đang suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ, tôi tiếp tục hiện 
hữu”, và nhu vậy họ nghĩ về họ nhu là thuờng hằng, 
nhu một bản ngã. Họ cũng cho suy nghĩ hay tuởng 
tuợng là thích thú, hay ho, hạnh phúc. Neu đuợc 
bảo là suy nghĩ sẽ diệt tận, họ sẽ không chấp nhận, 
hài lòng. Lý do là họ dính mắc hay chấp thủ vào suy 
nghĩ. 

Trong cách thế này, họ chấp thủ vào bất cứ gì 
đến từ sáu cửa giác quan nhu là truờng cửu, là hạnh 
phúc, là bản ngã, là tôi. Họ thỏa thích với ái dục và 
dính mắc vào đó {dục thủ). Họ lầm lạc vì tà kiến 
và bám níu vào đó {kiến thủ). Do đó, bạn phải hành 
thiền về ngũ uẩn thủ tức là ngũ uẩn làm đối tuợng 
cho tâm chấp thủ. 

Phương Pháp Đúng Đắn 

Khi hành thiền, bạn phải theo phuơng pháp. Chỉ 
có phuơng pháp đúng đắn mới đem lại trí tuệ. Neu 
bạn cho mọi sự việc đều thuờng hằng thì làm sao 
mà có trí tuệ đuợc? Neu bạn nhìn chúng là tốt đẹp, 


51 


như linh hôn, bản ngã, thời làm sao trí tuệ có thê 
phát sanh? 

Danh và sắc là những hiện tượng không bền 
vững. Bạn phải hành thiền về các hiện tượng vô 
thường này để thấy bản chất thật sự của chúng là 
vô thường. Chúng sanh khởi, hoại diệt và tiếp tục 
áp chế bạn; do đó, chúng đáng sợ, chúng là bất toại 
nguyện hay khố não. Bạn phải hành thiền đế thấy 
chúng như chúng đang thật là, thấy chúng là khổ 
não. Chúng là những diễn trình vắng mặt một cá 
nhân, một linh hồn, một bản ngã. Bạn phải hành 
thiền đế thấy rằng không có cá nhân, không có linh 
hồn, không có bản ngã. Bạn phải nỗ lực để thấy 
chúng thật sự như vậy. 

Do đó, mỗi lần thấy, nghe, đụng hay nhận biết 
bạn phải cố gắng để thấy những tiến trình danh và 
sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan đúng như thật. 
Bạn phải ghi nhận ‘thấy, thấy ’. Tương tự như vậy, 
khi bạn nghe, hãy ghi nhận ‘nghe, nghe Khi bạn 
ngửi, ghi nhận ‘ngửi, ngửi Khi bạn nếm, ghi nhận 
‘nếm, nếm Khi bạn đụng, ghi nhận ‘đụng, đụng 
Cũng vậy, cảm giác mệt mỏi, nóng, đau hay bực bội 
khó chịu sanh khởi từ sự đụng chạm nên được ghi 
nhận như ‘mệt, nóng, đau ’.. .Khi suy nghĩ, ý tưởng 
sanh khởi, hãy ghi nhận ngay như ìưởng tượng, 
mong muốn, thích thú, thỏa thích Tuy nhiên, đối 
với thiền sinh sơ cơ, thật khó mà ghi nhận hết được 


52 


những gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Do đó, 
nên chỉ bắt đầu với một vài đối tuợng mà thôi. 

Bạn hãy thiền tập nhu sau. Khi thở vào và thở 
ra, chuyển động lên và xuống của bụng rất rõ ràng. 
Bạn hãy bắt đầu theo dõi chuyển động này. Khi bụng 
phồng, ghi nhận ‘phồng’; khi bụng xẹp, ghi nhận 
‘xẹp Sự ghi nhận phồng và xẹp không đuợc đề cập 
đến trong kinh điến. Những nguời không quen với 
pháp hành này phê bình một cách khinh thuờng nhu 
sau: “Sự phồng xẹp này không dính dáng gì đến 
kinh điển. Nó không là gì cả!”. Họ nghĩ nhu vậy 
có lẽ vì phuong pháp này không đuợc đề cập bằng 
ngôn ngữ của kinh điển. 

Tuy nhiên, trong cốt tủy, nó là những gì có thực. 
Sự phồng có thực, sự xẹp có thực, sự chuyển động 
của nguyên tố gió {phong đại) là có thực. Chúng ta 
sử dụng ngôn ngữ thông thuờng dễ hiểu phồng và 
xẹp vì sự tiện lợi của nó. Theo thuật ngữ kinh điển, 
phồng xẹp chính là phong đại. Neu bạn chánh niệm 
theo dõi bụng trong khi nó phồng và xẹp, sự bành 
truớng có mặt, chuyển động có mặt, sự lên xuống 
có mặt. Sự bành truớng hay căng phồng là đặc 
tánh của phong đại, sự chuyển động là công năng 
của phong đại và sự lên xuống là sự biểu hiện của 
phong đại. Biết phong đại đúng nhu thật là biết đặc 
tánh, tính cách (công năng) và sự biểu hiện của nó. 
Chúng ta hành thiền để biết những đặc điểm này của 


53 


phong đại. Tuệ giác hay trí tuệ băt đâu với sự phân 
biệt đuợc danh và sắc. Đe đạt đuợc điều này, thiền 
sinh bắt đầu với sắc pháp. Bắt đầu nhu thế nào? 

“Thiền sinh nên hiểu rõ sắc pháp qua đặc tỉnh, 
công năng, V.V....” 


Thanh Tịnh Đạo, ii, 227 

Khi bạn bắt đầu thiền về danh hay sắc, bạn nên 
ghi nhận theo cách thế đặc tính hay tính cách (công 
năng). Và “v.v...” ở trên có nghĩa là sự biểu hiện. 
Theo cách giải thích này, chú giải Compendỉum of 
Phỉlosophy rất là rõ ràng: 

“Quan kiến trong sạch (kiến tịnh) là sự hiểu biết 
danh và sắc qua đặc tỉnh, cồng năng (tính cách), sự 
biêu hiện và nguyên nhân kế cận. ” 

Ý nghĩa của đoạn luận giải này nhu sau: Trí tuệ 
bắt đầu với tuệ giác phân tách về thân và tâm {Tuệ 
Biện Biệt Danh sắc). Trong bảy giai đoạn thanh 
lọc, đầu tiên là giới tịnh hay sự trong sạch về giới 
đức và tâm tịnh, sau đó đến kiến tịnh. Đe đạt đuợc 
tuệ biện biệt danh sắc và kiến tịnh, bạn phải hành 
thiền trên danh sắc và hiểu biết chúng qua đặc tính, 
tính cách (công năng), sự biểu hiện và nguyên nhân 
kế cận. Một khi biết đuợc nhu vậy rồi, bạn sẽ có 
đuợc tuệ giác biện biệt danh sắc. Khi tuệ giác này 
chín mùi, bạn phát triến kiến tịnh. 

ở đây, “biết qua đặc tánh” có nghĩa là biết bản 


54 


chất nội tại của danh và sắc. “Biết qua tính chất” là 
biết công năng, nhiệm vụ của chúng. Sự biểu hiện là 
cách thế sanh khởi hay xuất hiện. Chua cần biết đến 
nguyên nhân kế cận vào giai đoạn đầu tiên của việc 
hành thiền. Do đó, chúng ta chỉ tiếp tục giải thích 
về đặc tính, công năng và sự biểu hiện mà thôi. 

Cả hai chú giải Thanh Tịnh Đạo và Compendium 
of Philosophy vừa đuợc dẫn chứng đã không đề cập 
đến pháp hành thiền về danh và sắc nên đuợc niệm 
theo tên, số, phần vật chất cực nhỏ (hạt tử) hay tiến 
trình không ngừng sanh khởi. Theo hai Chú Giải, 
nên hành thiền ữên danh sắc theo cách thức đặc 
tính, công năng, và sự biểu hiện của chúng. Nên 
chú ý cẩn thận về điều này vì nếu không, chúng ta 
có thể bị dẫn dắt đến ý niệm về tên, số, hạt tử hay 
tiến trình. 

Các chú giải nói rằng bạn nên hành thiền về danh 
và sắc qua đặc tính, công năng và sự biểu hiện; do 
đó, khi bạn hành thiền về nguyên tố gió {phong đại), 
bạn hành theo đặc tính, công năng và sự biểu hiện. 
Đặc tính của nguyên tố gió là gì? Đó là đặc tính nâng 
đõ. Đây là bản chất nội tại của đại này. Nguyên tố 
gió chỉ nhu vậy thôi. Công năng của nó là gì? Đó là 
sự chuyển động. Sự biểu hiện của nguyên tố gió là 
gì? Đó là sự đua đẩy. Sự biểu hiện là những gì xuất 
hiện truớc khả năng nhận biết của thiền sinh. Kh i 
thiền sinh ghi nhận nguyên tố gió, nó xuất hiện truớc 


55 


khả năng nhận biết của thiền sinh như là một cái gì 
đưa đẩy, đẩy tới và kéo lui. Đây là sự biểu hiện của 
nguyên tố gió. Khi bạn theo dõi sự phồng và xẹp 
của bụng, tất cả sự bành trướng, chuyển động, đưa 
đẩy trở nên rõ rệt với bạn. Đây là đặc tính, công 
năng, và sự biểu hiện của nguyên tố gió. Nguyên tố 
này rất quan trọng. Trong phần về oai nghi và tỉnh 
giác, thuộc phần quán thân trên thân của Kinh Tứ 
Niệm Xứ, nhà chú giải đã nhấn mạnh về nguyên tố 
gió. Sau đây là lời dạy của Đức Phật: 

“Khi đi, hành giả biết mình đang đi. ” 

Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm về sự đi bằng 
cách ghi nhận 'đi, đi’ mỗi lần chúng ta đi. Làm thế 
nào mà tuệ giác phát sinh từ pháp hành này được 
nhà luận giải giải thích: 

“Ỷ tưởng “ tôi đang đi ” sanh khởi. Điều này tạo 
ra phong đại. Phong đại bành trướng tạo ra sự liên 
kết mật thiết đưa thân thê vể phía trước được gọi là 
sự đi. ” 

Sự giải thích này có ý nghĩa như sau: Thiền sinh 
quen chánh niệm theo dõi ‘đi, đi ’ mỗi lần kinh hành 
sẽ nhận ra như vậy. Trước hết, ý tưởng “tôi sẽ đi” 
sanh khởi. Ý muốn đi làm sanh khởi sự chuyến 
động căng thẳng trên toàn cơ thể và theo đó tạo cho 
cơ thể di chuyển về phía trước từng thế một. Chúng 
ta nói điều này “Tôi đi” hay “nó đi”. Trong thực tại 
không có tôi hay nó đi. Chỉ có ý muốn đi và cơ thể 


56 


bước đi. Thiền sinh kinh nghiệm điều này. ở đây, 
cách giải thích của Chú Giải nhấn mạnh vào sự kinh 
nghiệm chuyển động của phong đại. Do đó, nếu 
bạn hiểu phong đại qua đặc tính, công năng và sự 
biểu hiện của nó, bạn có thể tự quyết định là mình 
đã hành thiền đúng hay không. 

Phong đại có đặc tính nâng đõ. Trong trái banh, 
chính không khí đầy ắp nâng đỡ để trái banh căng 
phồng và cứng. Trong cách nói nôm na, chúng ta 
nói trái banh căng và cứng. Nói một cách triết lý, 
phong đại nâng đõ trái banh. Khi duỗi tay, bạn thấy 
cưng cứng nơi tay. Đó chính là do nguyên tố gió 
nâng đỡ. Cũng tương tự như vậy, khi ngồi hay nằm 
trên gối hay giường nệm, thân hình hay đầu không 
bị tuột xuống nhưng nằm ở trên. Lý do là phong đại 
trong gối hay nệm nâng đỡ bạn. Gạch được chất 
thành đống vì cục dưới nâng đỡ cục trên. Neu cục 
dưới không nâng đỡ, cục trên sẽ bị rớt xuống. Một 
cách tương tự, cơ thể con người đầy phong đại nâng 
đỡ để nó có thể cứng cáp và đứng vững. Chúng ta 
nói “cứng” một cách tương đối mà thôi. Neu có gì 
cứng hơn, thì chúng ta sẽ gọi nó “mềm”. Neu có gì 
mềm hơn, nó lại trở thảnh cứng. 

Công năng của phong đại là sự chuyển động. 
Khi mạnh mẽ, nó di chuyến từ nơi này đến nơi khác. 
Chính phong đại làm cho cơ thể co, duỗi, ngồi, đứng, 
đi hay đến. Những ai không hành Thiền Minh Sát 


57 


thường nói “nếu bạn theo dõi ‘co, duỗi chỉ có ý 
niệm cánh tay sẽ hiện đến với bạn; nếu bạn theo dõi 
‘trái bước, phải bước \ chỉ có ý niệm chân hiện đến 
với bạn; nếu bạn theo dõi ‘phồng xẹp \ chỉ có ý niệm 
bụng hiện lên với bạn.” Điều này có thể đúng với 
một số thiền sinh sơ cơ. Tuy nhiên, điều cho rằng 
chỉ có ý niệm tiếp tục sanh khởi là không đúng. Cả 
hai ý niệm và thực tại cùng xuất hiện đến thiền sinh 
sơ cơ. Một số người dạy các thiền sinh sơ cơ hành 
thiền chỉ theo dõi thực tại mà thôi. Điều này khó mà 

thực hiện được. Bỏ hẳn ý niệm lúc ban đầu là hoàn 

• • • «/ • 

toàn không thực tiễn. Điều thực tiễn là nên theo dõi 
cả ý niệm và thực tại. Đức Phật dùng ngôn ngữ của 
ý niệm và dạy chúng ta theo dõi “tôi đang đr khi 
chúng ta đi, và tương tự khi co hay duỗi. Đức Phật 
không dùng ngôn ngữ của thực tại và bảo chúng ta “ 
theo dõi ‘nó đang nâng đỡ, chuyển động’...” 

Mặc dầu bạn hành thiền sử dụng ngôn ngữ của 
ý niệm như “đi, co, duỗi ”, nhưng khi chánh niệm 
và tâm định trở nên mạnh mẽ hon, tất cả các ý niệm 
tan biến và chỉ còn thực tại nhu nâng đỡ và chuyến 
động xuất hiện đến bạn mà thôi. Khi bạn đạt đến 
Tuệ Diệt, mặc dầu bạn theo dõi ‘đi, đi ’, cả chân và 
thân hình không xuất hiện đến bạn. Chỉ có những 
chuyển động liên tiếp mà thôi. Mặc dầu bạn ghi 
nhận ‘co, co \ không có cánh tay hay chân. Chỉ có 
chuyển động. Mặc dầu bạn ghi nhận ‘phồng xẹp ’, 


58 


không có hình dáng của bụng hay cơ thê, chỉ có 
chuyển động ra vào hay lên xuống. Những động tác 
này cũng nhu chuyển động là công năng của phong 
đại. 

Những gì có vẻ đua đẩy, chuyển dịch xuất hiện 
đến tâm thiền sinh là sự biểu hiện của phong đại. 
Khi co hay duỗi cánh tay, việc này xuất hiện nhu 
một cái gì kéo vào hay đẩy ra. Khi đi, điều này càng 
rõ ràng hơn. Đối với thiền sinh mà định tâm sâu sắc 
hơn nhờ ghi nhận ‘phải bước, trái bước, dở, bước, 
đạp \ sự chuyển động về phía truớc nhu đuợc cái gì 
đó điều khiến từ phía sau trở nên thật rõ ràng. Chân 
duờng nhu đấy tới truớc một cách thuận nhiên mà 
không cần nỗ lực nào trở nên rất rõ ràng đối với 
thiền sinh. Đi thiền hành với chánh niệm theo dõi 
nhu vậy rất lợi lạc nên có thiền sinh dành nhiều thời 
gian để thực tập. 

Do đó, khi bạn hành thiền về phong đại, bạn 
nên biết phong đại qua đặc tính nâng đỡ, công năng 
chuyển động và sự biểu hiện đua đẩy. Chỉ khi đó sự 
hiểu biết mới đúng đắn và nên có. 

Có thể bạn hỏi “Có phải chỉ hành thiền sau khi 
học về đặc tính, công năng và sự biểu hiện hay sao?” 
Không phải vậy. Bạn không cần học về chúng. Neu 
bạn hành thiền về sự sanh khởi của danh sắc, bạn 

• • 7 • 

cũng biết đặc tính, công năng, và sự biểu hiện này. 
Không có cách nào khác hơn là biết qua đặc tính, 


59 


công năng và sự biêu hiện trong khi bạn hành thiên 
về sự sanh khởi của danh sắc. Khi bạn nhìn lên 
bầu trời vào một đêm trời mua có sấm sét, bạn thấy 
tia chóp. Sự rực sáng là đặc tính của tia chóp. Khi 
có tia chóp, bóng tối bị đẩy lui. Sự đẩy lui bóng 
tối là công năng của tia chóp, là công việc làm của 
nó. Bạn cũng có thể thấy sự biểu hiện của tia chóp 
chẳng hạn nhu dài, ngắn, cong, tròn, thẳng hay rộng 
lớn. Bạn thấy đặc tính, công năng và sự biểu hiện 
của tia chóp cùng một lúc ngay tức khắc. Có thể 
bạn không thể diễn tả đuợc sáng là đặc tính, xóa tan 
bóng tối là công năng và hình dáng là sự biểu hiện 
của tia chóp. Tuy nhiên, bạn thấy tất cả những thứ 
này cùng một lúc. 

Cũng tuong tự nhu vậy, khi hành thiền trên danh 
sắc đang sanh khởi, bạn biết tất cả đặc tính, công 
năng, và sự biểu hiện mà không cần phải học về 
chúng. Một vài nguời thông hiểu giáo pháp nghĩ 
rằng bạn phải học nhu thế truớc khi hành thiền. 
Không phải vậy. Những gì bạn học chỉ là ý niệm 
về tên gọi {danh ý niệm) chớ không phải thực tại. 
Nguời thiền sinh theo dõi hay quan sát danh và sắc 
sanh khởi, biết chúng nhu thể đang sờ mó chúng với 
chính bàn tay của mình. Nguời thiền sinh không 
phải học về chúng. Ví nhu nếu có con voi đang ở 
truớc mặt bạn, bạn đâu cần phải nhìn vào bức tranh 
của voi. 


60 


Người thiền sinh đang hành thiền về phồng xẹp 
của bụng biết sự căng cứng hay mềm mại là đặc tính 
của nó. Biết chuyển động là biết công năng. Người 
này cũng biết luôn sự kéo vào và đẩy ra là biểu hiện. 
Neu vị này thật biết những điều đang xảy ra, vị này 
có cần phải học hỏi về chúng không? Không, nếu vị 
này chỉ muốn tự thân chứng. Nhưng nếu vị này cần 
giảng dạy lại cho người khác, vị này cần phải học 
về những điều trên. 

Khi ghi nhận ‘phải bước, trái bước bạn biết sự 
căng cứng trong mỗi bước chân; đó là đặc tính. Bạn 
biết sự chuyển động; đó là công năng. Bạn biết sự 
di chuyển; đó là biểu hiện. Đây là sự hiểu biết thích 
nghi, kinh nghiệm đúng đắn hay Chánh Kiến. 

Bây giờ, để tự biết làm thế nào một người có thể 
phân biệt đặc tính...bằng sự chú niệm trên những 
gì sanh khởi, bạn hãy cố gắng thiền tập. Chắc chắn 
bạn sẽ có cảm giác nóng, đau nhức, mệt mỏi một 
noi nào đó trên thân. Đây là những cảm giác khó mà 
chịu đựng được hay khổ thọ. Hãy khéo léo tập trung 
trên cảm thọ khó chịu và theo dõi ‘nóng, nóng ’ hay 
‘đau, đau ’. Bạn sẽ thấy rằng bạn đang trải qua một 
kinh nghiệm không thoải mái và khố sở. Đây là đặc 
tính của phiền não, sự trải qua một kinh nghiệm khó 
chịu. 

Khi khổ thọ này đến, bạn xuống tinh thần. Nếu 
sự khó chịu ít, tinh thần xuống ít; nếu sự khó chịu 


61 


nhiều, tinh thần xuống nhiều; nếu sự khó chịu quá 
lớn, sự xuống tinh thần cũng quá lớn. Ngay cả 
những nguời có ý chí vững vàng, tinh thần cũng 
chùn xuống nếu khố thọ mạnh mẽ. Một khi quá mệt 
mỏi, bạn không còn cử đông hay di chuyển đuợc 
nữa. Điều làm tinh thần đi xuống là công năng của 
khổ thọ. ở đây, chúng ta nói ‘tinh thần’ là tâm. Kh i 
tâm chùn xuống, những trạng thái của tâm {tâm sở) 
cũng chùn xuống theo. 

Biểu hiện của khổ thọ là sự áp đảo co thể. Nó tự 

• • • X * 

thể hiện ra truớc nhận biết của thiền sinh nhu đau 
đớn nơi thân, một điều khó chịu đựng. Khi thiền 
sinh ghi nhận ‘nóng, nóng, đau, đau \ khố thọ thế 
hiện nhu là một cái gì áp chế nơi cơ thế khó chịu 
đựng đến nỗi thiền sinh đôi khi phải rên xiết. 

Nếu ghi nhận ngay khi khổ thọ sanh khởi trên 
thân, bạn kinh nghiệm đuợc những gì đang xảy ra 
nơi đối tuợng không ua thích và đó là đặc tánh của 
đối tuợng. Sự làm suy đồi, giảm sút những trạng 
thái tâm liên hệ là công năng và sự đau hay khó chịu 
trên thân là biểu hiện của khổ thọ. Đây là cách mà 
thiền sinh phát triến tuệ giác. 

r«n A_ 

Tam 

Bạn cũng có thể quán tâm. Tâm nhận biết và suy 
nghĩ. Do đó, những gì suy nghĩ và tuởng tuợng là 


62 


tâm. Hãy ghi nhận ''suy nghĩ, tưởng tượng, tư lự” 
bất cứ lúc nào tâm như vậy sanh khởi. Bạn sẽ nhận 
ra rằng tâm có bản chất nội tại hướng về đối tượng, 
nhận biết đối tượng. Đây là đặc tính của tâm như 

được nói đến "tâm cổ đặc tỉnh nhận bief\ Tất cả 

• • • 

các loại tâm đều nhận biết. Tâm thấy {nhãn thức) 
nhận biết đối tượng; tâm nghe {nhĩ thức), tâm ngửi 
{tỉ thức), tâm nếm {thiệt thức), và tâm suy nghĩ {ỷ 
thức) cũng vậy. 

Khi làm việc tập thể, phải có vị lãnh đạo. Tâm 
vương là vị lãnh đạo nhận biết đối tượng xuất hiện 
noi sáu cửa giác quan. Khi một vật thấy được lọt 
vào tầm nhìn của mắt, tâm thấy (nhãn thức) nhận 
biết đối tượng trước nhất. Rồi tâm vưong này được 
những trạng thái của tâm {tâm sở) như cảm thọ {thọ), 
tri giác {tưởng), ham muốn, thỏa thích, không ưa, 
cảm phục.. .đi theo. Tương tự như vậy, khi một đối 
tượng có thể nghe được vào tầm nghe của tai, chính 
tâm nghe (nhĩ thức) nhận biết đối tượng trước tiên. 
Điều này rõ ràng hơn khi bạn suy nghĩ hay tưởng 
tượng. Neu một ý tưởng sanh khởi khi bạn đang chú 
niệm về “phồng, xẹp ” của bụng.. .bạn phải ghi nhận 
ý tưởng này. Neu bạn có thể ghi nhận vào khoảnh 
khắc ý tưởng vừa xuất hiện, nó sẽ biến mất ngay lập 
tức. Neu bạn không thể làm được như vậy, những 
trạng thái tâm (tâm sở) theo sau như thỏa thích, ham 
muốn sẽ sanh khởi kế tiếp. Lúc đó, hành giả nhận 


63 


ra như thế nào là sự dẫn đầu của tâm vương. Đây là 
công năng của tâm. 

“Tâm (tâm vương) dẫn đầu mọi pháp (tâm sở) ” 

Kinh Lời Vàng, 1 

Nếu ghi nhận ngay tâm vưong bất cứ lúc nào nó 
sanh khởi, bạn sẽ thấy rõ ràng vai trò lãnh đạo của 
tâm vương, khi thì hướng đến đối tượng này, lúc thì 
đối tượng kia. 

Chú Giải lại đề cập: “Tâm vương có sự biểu hiện 
là tình trạng liên tục”. Khi bạn ghi nhận ‘phồng, 
xẹ/?’...tâm đôi khi phóng đi. Bạn ghi nhận phóng 
tâm và tâm này biến mất. Rồi tâm vương khác sanh 
khởi. Bạn ghi nhận và nó biến mất. Và lại tâm vương 
khác nữa sanh khởi. Bạn ghi nhận và nó cũng biến 
mất. Bạn phải ghi nhận rất nhiều những sự đến rồi 
đi như thế của tâm vương. Thiền sinh liền nhận ra: 
“Tâm vương là chuỗi nối kết những biến cố sanh 
rồi diệt kế tiếp nhau. Khi một tâm vương biến mất, 
một tâm vương khác sanh khởi.” Như vậy, bạn kinh 
nghiệm được sự biểu hiện liên tục của tâm vương. 
Thiền sinh kinh nghiệm điều này cũng kinh nghiệm 
luôn hiện tượng tử sinh. “Chết không còn xa lạ nữa. 
Nó chỉ giống như sự diệt đi của mỗi chập tâm vương 
mà ta đang ghi nhận. Sự tái sinh giống như sự sanh 
khởi của chập tâm vương mà ta đang ghi nhận tiếp 
theo ngay tâm vương vừa biến mất trước đó.” 


64 


Để chứng minh rằng một người có thể hiểu đặc 
tính, công năng và sự biểu hiện của các pháp mặc 
dù chưa học về những điều này, chúng ta đã dùng 
phong đại thuộc sắc pháp, khổ thọ và tâm vương 
thuộc danh pháp làm thí dụ. Bạn chỉ cần ghi nhận 
chúng khi chúng vừa sanh khởi. Đối với những danh 
và sắc pháp khác cũng tương tự như vậy. Neu bạn 
theo dõi khi chúng vừa sanh khởi, bạn sẽ hiểu đặc 
tính, công năng và sự biểu hiện của chúng. Thiền 
sinh sơ cơ chỉ cần chú niệm và hiểu các thủ uẩn 
danh-sắc qua đặc tánh, công năng và sự biểu hiện 
này mà thôi, ở phần sơ đẳng của Thiền Minh Sát, 
tuệ giác đầu tiên về phân tách danh sắc và tuệ giác 
về tương quan nhân quả, một sự hiểu biết như thế 
là đủ. Khi đạt được những tuệ giác minh sát thực sự 
như Tuệ Suy Xét (suy nghiệm và quán xét), bạn sẽ 
biết thêm đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nữa. 

Tại sao và lúc nào? 

Bây giờ có câu hỏi: Tại sao chúng ta hành thiền 
về ngũ uẩn thủ? Và còn vấn đề thời gian, chúng ta 
ghi nhận lúc nào? Khi các hiện tượng đã trôi qua, 
trước khi chúng xuất hiện, hay ngay khi chúng đang 
sanh khởi? 

Chúng ta hành thiền để làm gì? Có phải chúng 
ta hành thiền về ngũ uẩn thủ để được của cải thế 
gian? Để khỏi bịnh? Để có thiên nhăn thông? Đổ 


65 


bay lên không trung và có thần thông? Thiền Minh 
Sát không nhắm đến những điều này. Cũng có 
những truờng họp thiền sinh khỏi bịnh nhờ hành 
thiền. Vào thời Đức Phật, những bậc thánh có thần 
thông qua việc hành Thiền Minh Sát. Ngày nay, con 
nguời có thế có sức mạnh nhu thế nếu hoàn toàn 
chứng ngộ. Tuy nhiên, sự hoàn thành những năng 
lực này không phải là mục đích căn bản của Thiền 
Minh Sát. 

Chúng ta hành thiền về những hiện tuợng đã trôi 
qua? về những hiện tuợng chua đến? về những 
hiện tuợng đang xảy ra trong hiện tại? Hay chúng 
ta nên hành thiền về những hiện tuợng không thuộc 
quá khứ, tuơng lai hay hiện tại, nhung là những gì 
chúng ta có thể tuởng tuợng do đọc đuợc từ sách 
vở? Trả lời cho những câu hỏi này là: Chủng ta 
hành thiền đế không chấp thủ (bám níu) và chúng ta 
ghi nhận những gì đang sanh khởi. 

Đúng nhu vậy, nguời không hành thiền sẽ dễ nắm 
bắt vào danh sắc đang sanh khởi mỗi lần thấy, nghe, 
ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ đến. Họ dính mắc 
vào chúng vì ái dục {dục thủ), hài lòng với chúng. 
Họ dính mắc vào chúng do tà kiến {kiến thủ), cho 
chúng là truòng cửu, hạnh phúc, là ta hay bản ngã. 
Chúng ta hành thiền đế không cho các chấp thủ này 
sanh khởi, đế khỏi dính mắc. Đây là mục đích chính 
của Thiền Minh Sát. 


66 


Và chúng ta hành thiên trên những gì đang sanh 
khởi chứ không quán niệm những gì thuộc về quá 
khứ, tuong lai hoặc vô định về thời gian, ở đây 
chúng ta đang nói về Thiền Minh Sát thực tiễn. Còn 
trong sự hành thiền suy diễn, chúng ta quán niệm 
về những gì thuộc quá khứ, tuơng lai hoặc vô định 
về thời gian. Cho Su giải thích. Thiền Minh Sát có 
hai loại, thực tiễn và suy diễn. Tuệ giác mà bạn thật 
sự kinh nghiệm qua việc ghi nhận những gì thật sự 
sanh khởi gồm đặc tính riêng và đặc tính chung nhu 
vô thuờng là tuệ giác thực tiễn. Từ tuệ giác thực 
tiễn này, bạn suy diễn về sự vô thuờng, khổ, vô ngã 
của những hiện tuợng quá khứ và tuơng lai là những 
hiện tuợng bạn không kinh nghiệm. Đây là minh 
sát suy diễn. 

“Làm cho cả hai (thấy và không thấy) giống 
nhau bằng cách theo dõi đổi tượng... ” 

Patisambhidãmagga 

Thanh Tịnh Đạo giải thích câu này nhu sau: 

“...bằng cách dựa vào đối tượng được thấy, 
xác quyết cả hai (cái được thay và không được thay) 
là cổ cùng một bản chất nội tại: ‘giong như cái được 
thay này, những gì do điều kiện tạo thành đã tan 
hoại trong quá khứ cũng sẽ tan hoại giong như vậy 
trong tưong lai. ” 

Thanh Tịnh Đạo 

“Đối tuợng đuợc thấy” là tuệ minh sát thực tiễn. 


67 


Và “dựa vào đôi tượng được thây...xác quyêt cả 
hai...trong quá khứ...trong tương lai” là tuệ minh 
sát suy diễn. Nhưng ở đây hãy để ý: minh sát suy 
diễn chỉ có thể có được sau minh sát thực tiễn. 
Không sự suy diễn nào có thể được thực hiện mà 
không cần kinh nghiệm thân chứng hiện tại. Chú 
giải Katthãvatthu cũng giải thích tương tự: 

“Một khi kinh nghiệm trực tiếp được vô thường, 
dù chỉ trong một pháp hữu vi (pháp do điều kiện tạo 
thành), sau đổ bằng cách suy diễn người ta cũng cổ 
thê rút ra kết luận là ‘tẩt cả các pháp hữu vi đều vô 
thường ” 

Tại sao không hành thiền về những gì thuộc quá 
khứ hoặc tương lai? Bởi vì chúng không giúp bạn 
hiểu được bản chất đích thực và tẩy sạch phiền não. 
Bạn không nhớ được những kiếp đã qua. Ngay cả 
trong kiếp này, bạn cũng không nhớ được thời thơ 
ấu của mình. Do đó, thiền về những gì thuộc quá 
khứ làm sao có thế biết chúng thật như thế nào cùng 
với đặc tính và công năng của chúng? Những gì 
mới vừa qua còn có thế nhớ được. Nhưng khi nhớ 
lại bạn có thể nghĩ “tôi đã thấỵ, tôi đã nghe, tôi đã 
nghĩ. Chính tôi lúc đó đã thấy và cũng chính tôi 
đang thấy bây giờ.” Có ý niệm về ‘tôi” nơi bạn. 
Cũng còn có ý niệm về sự thường hằng và hạnh phúc 
nữa. Do đó, nhớ những gì trong quá khứ để hành 
thiền không giúp cho mục tiêu của chúng ta. Bạn đã 


68 


chấp thủ vào chúng và sự dính mắc này không thể 
được loại trừ. Mặc dù bạn xem chúng như danh 
và sắc dựa vào những gì bạn đã học và suy nghĩ, 
ý niệm về ‘tôi’ vẫn chấp hiện bởi vì bạn đã dính 
mắc vào nó. Một đàng bạn nói “vỡ thường”, đàng 
khác ý niệm “thường” vẫn còn đó. Bạn niệm ‘‘khổ ” 
nhưng ý niệm “hạnh phúc” vẫn tiếp tục sanh khởi. 
Bạn hành thiền về “vỡ ngã ” nhưng ý niệm về ngã 

vẫn còn mạnh mẽ và chắc nịch. Bạn tranh luận với 

• • • • 

chính mình. Cuối cùng sự hành thiền của bạn phải 
nhường bước cho những ý niệm đã thảnh hình. 

Tương lai chưa đến và bạn sẽ không chắc là tương 
lai sẽ như thế nào khi nó đến. Bạn có thế hành thiền 
về những gì thuộc tương lai trước nhưng sẽ không 
thể nhớ để theo dõi khi chúng thật sự xuất hiện. Lúc 
đó ái dục, tà kiến, và phiền não sanh khởi một cách 
mới mẻ trở lại. Vì thế, hành thiền về tương lai với 
sự trợ giúp của học hỏi và suy nghĩ sẽ không thể nào 
hiểu được được các pháp như thật. Đó cũng không 
phải là phương cách an tịnh phiền não. 

Những gì vô định về thời gian thì chưa từng hiện 
hữu, không đang hiện hữu và sẽ không bao giờ hiện 
hữu nơi mình và nơi người khác. Chúng chỉ được 
tưởng tượng qua sự học hỏi và suy nghĩ. Nghe thì 
có vẻ hay ho và trí thức nhưng khi suy nghiệm sẽ 
khám phá ra rằng chúng chỉ là những ý niệm về 
tên gọi {danh ỷ niệm), dấu hiệu hoặc hình dáng mà 


69 


thôi. Giả dụ một người đang hành thiền “Sắc là vô 
thường. Sắc sanh khởi từng khoảnh khắc và hoại 
diệt từng khoảnh khắc.” Thử hỏi vị đó: sắc là gì? 
Sắc quá khứ, hiện tại, hay tương lai? sắc nơi mình 
{nội sắc) hay sắc nơi người khác {ngoại sẳc)l Neu 
là nội sắc, có phải là sắc ở trên đầu? Cơ thể? Tứ 
chi? Mắt? Tai? Bạn sẽ thấy danh từ sắc không phải 
là những thứ kế trên nhưng chỉ là ý niệm. Đó chỉ 
là danh ý niệm. Chính vì vậy chúng ta không hành 
thiền về những gì không có thời gian xác định. 

Duyên Khỏi 

Nhưng hiện tượng hiện tại là những gì đang xảy 
ra qua sáu cửa giác quan, chưa bị ô nhiễm. Nó giống 
như mảnh vải hay tờ giấy chưa bị dơ bẩn. Neu bạn 
nhanh nhẹn ghi nhận kịp thời ngay khi vừa sanh 
khởi, nó sẽ không bị ô nhiễm. Nếu không, nó sẽ bị 
ô nhiễm. Một khi bị ô nhiễm rồi, nó không thể nào 
sạch sẽ trở lại được. Neu bạn không ghi nhận kịp 
thời danh-sắc khi chúng sanh khởi, dính mắc hay 
chấp thủ sẽ xen vào. Có sự chấp thủ bởi ái dục hay 
vào những ưa thích của giác quan {dục thủ). Có sự 
chấp thủ do tà kiến {kiến thủ), chấp thủ do lễ nghi 
{tập hành thủ), hoặc chấp thủ do quan kiến về ngã 
{ngã kiến thủ). Neu chấp thủ xảy ra thì sao? 

“Do chẩp thủ làm điều kiện hữu sanh khởi; 

Do hữu làm điều kiện, sinh sanh khởi; 


70 


Do sinh làm điêu kiện, già, chêt và sâu, bi, khô, 
ưu, não sanh khởi. 

Như vậy phát sanh toàn bộ một khối kho đau. ” 

Trung Bộ Kinh, i, 333 
Tương ưng Bộ Kinh, ii, 1-2 

Chấp thủ không phải là vấn đề nhỏ. Đó là cội 
nguồn của những hành động thiện và bất thiện. Một 
người khi đã chấp thủ sẽ làm để thành đạt những 
gì người đó tin tưởng là tốt đẹp. Mỗi người trong 
chúng ta sẽ làm những gì mình tin tưởng là tốt. 
Nhưng cái gì khiến mình nghĩ đó là tốt? Đó là chấp 
thủ. Người khác có thể nghĩ là xấu nhưng đối với 
người thực hiện, điều đó là tốt. Nếu nghĩ là không 
tốt, dĩ nhiên người đó sẽ không làm. Có đoạn văn 
đáng để ý trong những lời được khắc ghi của vua 
A Dục: “Người ta nghĩ tốt về những gì mình làm. 
Người ta sẽ không bao giờ nghĩ những việc mình 
làm là xấu ác.” Tên trộm ăn cắp vì đối với y ăn cắp 
là tốt. Tên cưóp giựt đồ mọi người bởi vì y nghĩ rằng 
ăn cưóp là tốt. Tên sát nhân giết người vì nghĩ đó là 
tốt. Thái tử A Xà Thế (Ajãtasattu) giết cha, đức vua 
Bình Sa Vương (Bimbisãra), vì nghĩ đó là tốt. Đề 
Bà Đạt Đa (Devadatta) âm mưu sát hại Đức Phật. 
Tại Sao? Vì ông nghĩ đó là tốt. Người uống thuốc 
độc tự vận làm như vậy bởi vì nghĩ đó là tốt. Các 
con thiêu thân lao vào ánh lửa nghĩ rằng như vậy là 
tốt. Những chúng sanh làm những gì đang làm bởi 


71 


vì nghĩ làm như vậy là tôt. Nghĩ là tôt là châp thủ. 
Một khi đã thật sự chấp thủ thì sẽ làm. Kết quả là 
gì? Là tạo những hành động thiện và bất thiện. Như 
vậy, “Do chẩp thủ làm điều kiện hữu sanh khởi”. 

Điều thiện lảnh là tránh gây khổ đau cho người 
khác. Thiện nghiệp là giúp đõ người khác. Bố thí 
là thiện nghiệp. Đảnh lễ những bậc đáng đảnh lễ là 
thiện nghiệp. Thiện nghiệp có thể mang lại sự an 
bình, trường thọ và sức khỏe trong kiếp này. Nó 
cũng mang lại những kết quả tốt trong tưong lai nữa. 
Chấp thủ như vậy là chấp thủ tốt, chấp thủ đúng. 
Những ai chấp thủ tốt như thế sẽ làm các việc tốt 
như bố thí, trì giới và đây là nguyên nhân tạo nên 
thiện nghiệp. Và như vậy kết quả là gì? “Dỡ hữu 
làm điều kiện, sinh sanh khởi.” 

Sau khi chết, họ sanh trở lại. Họ tái sanh ở đâu? 

7 • • • 

ở các cảnh giới tốt, cõi người và cõi trời. Là người, 
họ sẽ được hưởng được nhiều sự tốt lành như sinh 
ra tốt lành có đời sống dài lâu, sắc đẹp, sức khỏe, 
nhiều người hầu hạ và tài sản. Chúng ta có thể gọi 
họ là những “người hạnh phúc”. Cũng vậy, là trời, 

họ sẽ được hầu hạ bởi nhiều vị thiên nam và thiên 

• • • • 

nữ và sống trong những cung điện tráng lệ. Họ đã 
chấp thủ vào ý niệm hạnh phúc và trong ý nghĩa thế 
tục, họ có thể được xem như là sung sướng. 

Nhưng dựa theo lời dạy của Đức Phật, những 
con người và các vị trời hạnh phúc này vẫn không 


72 


khỏi bị khô đau. “Dỡ cỏ sinh mà cỏ sự già và chêf\ 
Mặc dầu đuợc sanh ra làm nguời sung suớng, nguời 
đó vẫn phải trở thành một nguời già “sung suớng”. 
Hãy nhìn hết những nguời già “sung suớng “ trên thế 
giới này. Một khi đã ngoài bảy muơi hay tám muơi, 
không phải mọi thứ đều bình thuờng với họ. Răng 
long, tóc bạc, mắt mờ, tai ù, lung còm, da nhăn nheo 
khắp nơi, hết năng lực, vô dụng! Với tất cả tài sản và 
tiếng tăm, những nguời đàn ông và đàn bà già này có 
thể nào sung suớng đuợc không? Rồi còn bệnh của 
tuổi già nữa. Họ không ngủ ngon, ăn khỏe, khó khăn 
mỗi khi ngồi xuống hay đứng lên. Và cuối cùng, họ 
đều phải chết. Nguời giàu có, vua chúa, hay nguời 
có quyền lực rồi sẽ chết. Họ không còn gì để nuơng 
tựa. Trong khi bạn bè và thân quyến vây quanh, họ 
nằm trên giuờng nhắm mắt và từ giã cõi đời. Họ ra 
đi một mình đến một kiếp khác. Chắc họ phải thấy 
khó khăn lắm để giã từ của cải của mình. Nếu không 
là nguời có nhiều thiện nghiệp, họ sẽ băn khoăn về 
kiếp sống tới của mình. 

Những vị trời vĩ đại rồi cũng phải chết. Họ không 
thể tránh đuợc điều này. Một tuần truớc ngày chết, 
năm dấu hiệu hiện ra với họ. Những bông hoa trang 
sức trên nguời chua bao giờ tàn bỗng nhiên bắt đầu 
héo úa. Y phục chua bao giờ cũ đã bắt đầu rách sờn. 
Mồ hôi toát ra từ nách, một điều thật bất thuờng. Cơ 
thể vốn luôn luôn trẻ trung giờ có vẻ già đi. Truớc 
đây họ chua bao giờ nhàm chán đời sống cõi trời 


73 


bây giờ cảm thấy buồn nản. 

Khi năm dấu hiệu này hiện ra, các vị trời tức khắc 
nhận thức đuợc cái chết gần kề và hốt hoảng. Vào 
thời Đức Phật, chính vua trời Đế Thích Sakka (vua 
của những vị trời) đã thấy những dấu hiệu này xuất 
hiện đến với mình. Lo lắng mình sẽ chết và mất đi 
tất cả sự huy hoàng nên liền đến cầu cứu Đức Phật. 
Đức Phật giảng pháp và vị trời này trở thành bậc 
thánh Tu Đà Hoàn. Vua trời Đế Thích cũ chết và tái 
sanh thảnh vua trời Đe Thích mới. Thật là may mắn 
cho ông vì có Đức Phật để cứu ông. Nếu không, có 
lẽ tai uong sẽ đến vị vua trời già vĩ đại này. 

Không chỉ có tuổi già và sự chết chóc, ‘''...sầu, 
bi, khố, im, não cũng cỏ mặt.’’' Tất cả đều là phiền 
não. "Đổ là sự khởi sanh toàn khối kho đau.” Do 
đó, cuối cùng một đời sống tốt lành nhung bắt nguồn 
từ chấp thủ vẫn thật là phiền não ghê gớm. Nguời 
hay trời, tất cả đều đau khổ. 

Nếu đời sống tốt lành do kết quả của thiện nghiệp 
là đau khổ, phải chăng chúng ta không nên tạo thiện 
nghiệp? Không phải vậy. Neu chúng ta không tạo 
thiện nghiệp, bất thiện nghiệp có thế sanh khởi. 
Chúng có thể đua dẫn chúng ta xuống cõi địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ, a-tu-la. Sự đau khổ tại các cõi 
thấp kém này còn tệ hại hơn rất nhiều. Kiếp nguời 
và trời là đau khổ so với hạnh phúc của Niết Bàn bất 
tử nhung thật hạnh phúc hơn so với các cõi này. 


74 


Chấp thủ đúng đưa đến thiện nghiệp. Tương tự 
như vậy, chấp thủ sai đưa đến bất thiện nghiệp. Nghĩ 
là tốt nên người ta giết, ăn cắp, ăn cưóp, làm điều 
bậy bạ đến người khác. Ket quả là họ tái sanh vào 
cõi xấu như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và a-tu-la. 
Sanh vào địa ngục như nhảy vào lửa. Ngay cả vị 
vua trời vĩ đại cũng không chống nổi với lửa địa 
ngục. Vào thời Đức Phật Kukusandha, có vị ma 
vương chúa tên Dusi. Vị này khinh thường Phật và 
thánh tăng đoàn. Một ngày nọ, vị này gây ra cái chết 
cho người trưởng đệ tử của Phật. Hậu quả của hành 
động ác độc này là vị này chết ngay tức khắc và tái 
sinh vào cõi địa ngục Vô Gián (Avici). ở đó, ông 
ta nằm dưới quyền sinh sát của những lính canh giữ 
các chúng sanh tội lỗi. Những người nào hãm hại 
người khác trên thế gian này một ngày nào đó cũng 
gánh chịu số phận như vị trời Dusi này. Rồi sau một 
thời gian dài đau khổ nơi đìa ngục, các chúng sanh 
đó sẽ tái sanh vào cõi súc sinh hay ngạ quỷ. 

Chấp Thủ Sanh Khỏi Như Thế Nào 

Như vậy, chấp thủ rất đáng sợ. Nó cũng rất quan 
trọng. Do đó, chúng ta hành thiền để chấm dứt chấp 
thủ không cho nó sanh khởi. Hành thiền đế không 
còn chấp thủ bởi ái dục hay tà kiến về thường hằng, 
hạnh phúc, là tôi, của tôi, hay là tự ngã. Những ai 
không chánh niệm ghi nhận khi thấy, nghe, cảm thọ, 


75 


hay tri giác sẽ chấp thủ. Hãy tự hỏi là mình có chấp 
thủ không? Câu trả lời sẽ rất hiển nhiên. 

Hãy bắt đầu với sự thấy. Giả dụ bạn thấy một 
cái gì rất đẹp. Bạn nghĩ gì về cái này? Bạn thỏa 
thích với nó, hài lòng với nó, có đúng vậy không? 
Bạn sẽ không nói “Tôi không muốn thấy, tôi không 
muốn nhìn cái đó” mà đang nghĩ “cái này thật đẹp, 
thật đáng yêu làm sao!” Miệng tuơi cuời, bạn hài 
lòng với đối tuợng. Cùng lúc đó bạn đang nghĩ nó 
thuờng hằng. Dù đối tuợng thấy là con nguời hay đồ 
vật, bạn sẽ nghĩ nó đã và đang có mặt cũng nhu sẽ 
tiếp tục có mặt mãi mãi. Mặc dầu nó không phải là 
của bạn, nhung trong tâm, bạn đã chiếm hữu và thỏa 
thích với nó. Neu là áo quần, trong tâm bạn mặc nó 
vào và hài lòng; nếu là đôi giày, tâm ý bạn mang 
chúng vào; nếu là một nguời, trong tâm bạn cũng 
dùng nguời đó nhu ý mình và cảm thấy vui suớng. 

Những điều tuơng tự nhu trên cũng xảy đến khi 
bạn nghe, ngửi, nếm hoặc đụng chạm. Bạn thích 
thú trong mỗi truờng họp. Càng suy nghĩ, tầm mức 
của sự thỏa thích càng rộng xa. Bạn bày vẽ thêm và 
luyến ái với những gì không phải của bạn, ao uớc và 
tuởng tuợng chúng thuộc về bạn. Neu chúng là của 
bạn, không cần phải nói, bạn tiếp tục nghĩ đến và 
luôn luôn hài lòng với chúng. Chúng ta hành thiền 
để tránh sự luyến ái và chấp thủ đó. 

Chúng ta cũng chấp thủ bởi tà kiến, thân kiến. 


76 


Khi thây, bạn nghĩ đôi tượng thây là một người, một 
bản ngã. Bạn cũng cho nhãn thức của mình là một 
người, một bản ngã. Khi tuệ giác chưa viên mãn, 
chúng ta chấp chặt vào mọi thứ khi nhìn thấy. Hãy 
nghĩ về mình và chính bạn sẽ thấy như thế nào bạn 
đã có chấp thủ như vậy. Bạn nghĩ mình và những 
người khác như là một bản ngã đã trải qua một đời 
sống dài lâu. Nhưng sự thực, không phải như vậy. 
Không có ai đã từng sống một cuộc sống lâu dài. 
Chỉ có danh và sắc sanh khởi liên tục. Bạn cho danh 
và sắc này là con người, là bản ngã và bạn chấp thủ. 
Chúng ta hành thiền đế không cho sự chấp thủ bởi 
tà kiến như vậy sanh khởi. 

Nhưng chúng ta phải ghi nhận những hiện tượng 
ngay khi chúng vừa sanh khởi. Chỉ như vậy mới 
có thể ngăn ngừa được chấp thủ. Chấp thủ đến từ 
sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Chúng 
đến qua sáu cửa giác quan. Có thể nào chúng ta bám 
níu vào những gì mình không thấy? Không thế có. 
Có thể nào chúng ta chấp thủ vào những gì chúng ta 
không thể nghe? Không thể có. Chính Đức Phật đã 
đưa ra những câu hỏi này. 

“Bây giờ con nghĩ như thế nào này người con 
trai của Malunkya? Đổi với những hình sắc mà mắt 
có thê nhận ra được nhưng con chưa bao giờ thay 
trước đây, không thay ngay lúc nay và cũng không 
mong là sẽ thay trong tương lai, con cỏ ưa thích, 


11 


đam mê, luyên ái những hình sãc đó không? ” 

“Dạ không, thưa Đức Thế Tôn. ” 

Tương ưng Bộ Kinh, iv, 72 

Những hình sắc bạn chưa từng thấy trước đây là 
gì? Phố thị, làng mạc và quốc độ mà bạn chưa từng 
đến, đàn ông và đàn bà và những quang cảnh ở đấy. 
Làm thế nào bạn có thể yêu người đàn ông hay đàn 
bà chưa bao giờ nhìn thấy? Làm sao mà bạn có thế 
dính mắc vào họ? Do đó, bạn không chấp thủ những 
gì mình chưa bao giờ thấy. Phiền não không sanh 
khởi đối với những gì chưa thấy. Bạn không cần 
phải hành thiền về chúng. Nhưng đối với những gì 
bạn đang thấy là một vấn đề khác. Phiền não có thể 
sanh khởi nếu bạn không ghi nhận kịp thời đế ngăn 
ngừa chúng sanh khởi. 

Điều này cũng đúng đối với những gì đang được 
nghe, ngửi, nếm, đụng và nghĩ đến. 

Hành Thiền Ngay Bây Giờ 

Nếu không chú niệm trên những hiện tượng 
đang sanh khởi, bạn sẽ không biết được bản chất vô 
thường, khổ và vô ngã thực sự của chúng, bạn có thể 
sẽ sống lại những hiện tượng này và như vậy phiền 
não sẽ sanh khởi. Đây là trường họp của phiền não 
ngủ ngầm. Bởi vì chúng sanh khởi từ đối tượng của 


78 


sự nhận biêt, chúng ta gọi chúng là “í?ỡỉ tượng ngủ 
ngầm’\ Con người chấp thủ cái gì và tại sao chấp 
thủ? Họ chấp thủ vào vật hay người mà họ đã từng 
thấy và lý do là họ đã từng thấy. Nếu họ không 
ghi nhận khi những thứ này sanh khởi, chấp thủ sẽ 
sanh khởi. Phiền não tiềm tàng nơi bất cứ những gì 
chúng ta thấy, nghe, nếm... 

Nếu có chánh niệm khi hành thiền, bạn sẽ nhận 
ra rằng những gì bạn thấy sẽ qua ngay, những gì bạn 
nghe cũng trôi đi. Chúng trôi qua ngay tức khắc. 
Một khi bạn thấy được chúng thật như vậy, không 
có gì để thương, không có gì để ghét, không có gì 
để dính mắc. Neu không có gì để bám níu vào, sẽ 
không có dính mắc hay chấp thủ. 

Và bạn hành thiền ngay bây giờ, không thể trì 
hoãn được nữa. Ta có thể mua chịu nhưng không 
thế chú niệm chịu. Hãy chú niệm ngay tức khắc. 
Ngay giây phút thấy, bạn ghi nhận. Chỉ như vậy 
dính mắc mới không sanh khởi. Theo kinh điến, 
phải ghi nhận ngay khi diễn trình tâm qua nhãn căn 
chẩm dứt và trước khi diễn trình tâm kế tiếp qua ỷ 
căn bắt đầu. Kh i bạn thấy một hình sắc, diễn trình 
tâm này xảy ra như sau: Thoạt tiên, bạn thấy đối 
tượng xuất hiện. Đây là diễn trình thấy. Rồi bạn 
duyệt lại đối tượng được thấy. Đây là diễn trình tái 
duyệt. Rồi bạn sắp những hình thể được thấy lại 
với nhau và thấy hình dạng hay sắc pháp. Đây là 


79 


diễn trình hình sắc. Cuối cùng, bạn có ý niệm về 
tên gọi. Đây là diễn trình đặt tên. Với những đối 
tượng chưa bao giờ thấy, bạn sẽ không biết tên nên 
diễn trình gọi tên này không sanh khởi. 


Trong bốn diễn trình, khi diễn trình đầu tiên hay 
diễn trình thấy xảy ra, bạn thấy hình dạng hiện tại 
hay thực tại hiện tiền khi nó sanh khởi. Khi diễn 
trình thứ hai hay diễn trình tái duyệt xảy ra, bạn xem 
lại hình dạng quá khứ và hình dạng đã được thấy này 
cũng là thực tại. Cả hai diễn trình chú ý đến thực 
tại hay vật được thấy. Ý niệm chưa xảy ra. Sự khác 
biệt là thực tại hiện tiền và thực tại quá khứ. Với 

• • • • * • X. 

diễn trình thứ ba bạn có ý niệm về hình dạng. Với 
diễn trình thứ tư bạn có ý niệm về tên gọi. Những 
diễn trình kế tiếp chỉ là những ý niệm khác nhau. 
Tất cả các diễn trình này xảy ra thông thường cho 
những người không thực hành Thiền Minh Sát. 


Có tất cả 14 chập tư tưởng {chập tâm) trong diễn 
trình của sự thấy. Khi nhãn thức (tâm thấy), nhĩ 
thức (tâm nghe), và ý thức không sanh khởi, hữu 
phần (luồng hộ kiếp) tiếp tục vận hành. Nó giống 
hệt với thức tái sanh. Đây là luồng tâm trôi chảy 
khi bạn ngủ. Khi một vật thấy được hay bất cứ gì 
xuất hiện, luồng hộ kiếp dừng nghỉ. Ngay khi luồng 
này vừa ngưng, một chập tâm sanh khởi hướng đến 
đối tượng vừa lọt vào thị trường của mắt {nhãn môn 
hướng tâm). Khi chập tâm này vừa chấm dứt, nhãn 


80 


thức sanh khởi. Khi nhãn thức châm dứt, tiêp nhận 
tâm sanh khởi. Rồi kế đến là suy đạc tâm. Tiếp 
theo là xác định tâm quyết định vật thấy là tốt hay 
xấu. Sau đó, tùy theo thái độ đúng hay sai của bạn 
đối với vật thấy, sự vận hành thiện hay bất thiện 
sanh khởi mạnh mẽ trong bảy chập tâm gọi là tốc 
hành tâm hay luồng xung lực. Và khi những tâm 
này chấm dứt, hai chập tâm luu giữ {đầng ký tâm) 
sanh khởi. Sau khi những tâm này chấm dứt, tâm 
trở lại hữu phần nhu trôi vào giấc ngủ. 

Từ tâm huớng về đối tuợng {nhẵn môn hướng 
tâm) đến tâm luu giữ {đăng kỷ tâm) có cả thảy là 14 
chập tâm. Tất cả các chập tâm này đuợc thể hiện 
thành một sự thấy. Và đó là diễn trình của sự thấy. 
Khi một nguời thực tập Thiền Minh Sát tốt đẹp, sau 
khi hữu phần sanh khởi trở lại tiếp theo diễn trình 
của sự thấy, tuệ tâm duyệt lại “sự thấy” xảy ra. Bạn 
phải nỗ lực để có khả năng ghi nhận sự duyệt lại 
này. Neu có thể làm đuợc nhu vậy, trí tuệ cho bạn 
biết sự ghi nhận này cũng giống nhu sự ghi nhận các 
đối tuợng khi chúng đuợc thấy hay khi chúng vừa 
mới sanh khởi. Loại thiền này đuợc nêu trong kinh 
là “thiền về hiện tại.” 

“Vị đổ biện biệt sự vật có mặt ngay bây giờ và 
ở đây. ” 


Trung Bộ Kinh, iii, 227 


81 


“Sự hiêu biêt khi duyệt lại sự vận hành của các 

• ^ 9 9 9 9 

trạng thải hiện tại là tuệ giác về sanh diệt. ” 

Patisambhidãmagga 

Sự trích dẫn kinh điển trên đây cho thấy rõ ràng 
rằng chúng ta phải chú tâm ghi nhận những trạng 
thái hiện tại. Nếu không, diễn trình tái duyệt sẽ 
sanh khởi. Diễn trình này sanh khởi đế ôn lại những 
gì đã đuợc thấy. Những chập tâm gồm: 1 xác định 
tâm, 7 tốc hành tâm, và 2 đăng ký tâm, tổng cộng là 
10 chập tâm. Cứ mỗi lần bạn suy nghĩ hay tu lự, cả 
ba loại tâm này gồm 10 chập tâm xảy ra. Tuy nhiên, 
đối với nguời hành thiền, chúng chỉ xuất hiện nhu 
một chập tâm mà thôi. Điều này phù họp với các 
sự giải thích liên hệ đến tuệ diệt trong các chú giải 
Đạo Vô Ngại Giải (Patisambhidamagga) và Thanh 
Tịnh Đạo (Visuddhimagga). Neu có thể ghi nhận 
ngay sau diễn trình tái duyệt, bạn có thể sẽ không 
rơi vào ý niệm nhung còn ở với thực tại là đối tuợng 
đuợc thấy. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng 
cho thiền sinh sơ cơ. 

Nếu không chú niệm kịp thời khi các chập tâm 
tái duyệt xảy ra, bạn sẽ rơi vào diễn trình hình sắc và 
diễn trình đặt tên. Lúc đó, chấp thủ sẽ xen vào. Neu 
bạn ghi nhận sau khi chấp thủ sanh khởi, chúng sẽ 
không biến đi đuợc. Đó là lý do tại sao Su khuyên 
bạn hãy ghi nhận ngay tức khắc truớc khi ý niệm 
sanh khởi. 


82 


Các diễn trình nghe, ngửi, nếm, đụng cũng được 
hiểu một cách tương tự như vậy. 

Khi suy nghĩ qua ý căn, nếu không chú niệm ngay 
tức khắc, những diễn trình tiếp theo sẽ sanh khởi 
ngay sau suy nghĩ đó. Vì thế, bạn phải ghi nhận tức 
thì đế chúng không thế sanh khởi. Đôi khi trong 
lúc bạn đang theo dõi ‘phồng, xẹp, ngồi, đụng một 
tư tưởng hay ý nghĩ nối lên xen kẽ. Bạn ghi nhận 
ngay khi nó vừa sanh khởi và nó sẽ biến mất ngay. 
Đôi khi sự phóng tâm sắp sửa xảy ra. Bạn ghi nhận 
và nó yên xuống. Theo lời của vài thiền sinh, “nó 
giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch lễ phép trở lại khi 
bị quát ‘im đi’.” 

Do đó, nếu bạn ghi nhận ngay giây phút thấy, 
nghe, đụng, hay nhận biết thời sẽ không có chập 
tâm chấp thủ sanh khởi tiếp theo. 

“Bạn chỉ nhận biết hình ảnh của vật được thấy, 
âm của tiếng được nghe, mùi của vật được ngửi, và 
ỷ tưởng vể đoi tượng được hay biết mà thôi. ” 

Như đoạn trích dẫn từ kinh Malunkyaputta Sutta 
cho thấy, chỉ có đơn thuần hình ảnh, âm thanh, mùi 
vị, ý tưởng có mặt. Khi nhớ lại chúng chỉ có bản 

chất thực sự mà bạn đã hiếu sẽ xuất hiện mà thôi. 

• • • • 

Không có chấp thủ. Thiền sinh chú niệm trên những 
gì xảy ra ngay khi chúng vừa sanh khởi sẽ thấy như 
thế nào mọi thứ sanh và diệt ngay tức khắc và cũng 


83 


sẽ thây rõ ràng tât cả đêu vô thường, khô và vô ngã. 
Vị đó tự mình biết mà không do vị thầy đã giải thích 
như vậy. Đây là sự hiểu biết hay tuệ giác thực sự. 

Hành Thiền Không Ngừng Nghỉ 

Để có được tuệ giác nói trên cần phải hành thiền 
tích cực. Không có gì đảm bảo là bạn sẽ đạt được 
tuệ giác như thế chỉ qua một lần ngồi thiền. Có thể 
chỉ một trong một triệu người sẽ được như vậy. Vào 
thời Đức Phật, có nhiều người đạt Đạo và Quả sau 
khi lắng nghe một bài kệ. Tuy nhiên, ngày nay bạn 
không thể kỳ vọng điều đó. Vào thời đó, chính Đức 
Phật là vị đạo sư. Ngài biết rõ căn cơ của người 
nghe. Còn những người lắng nghe là những bậc đã 
tròn đầy ba la mật, đã huân tập nhiều kinh nghiệm 
trong tiền kiếp. Nhưng ngày nay những người giảng 
dạy chỉ là phàm phu giảng giải điều mà chính mình 
biết rất ít. Họ không biết được căn cơ của người 
nghe. Rất khó để mà nói rằng những người nghe là 
những người vẹn toàn về ba la mật hay không. Neu 
đã toàn vẹn trong quá khứ, có lẽ họ đã thành đạt 
giác ngộ giải thoát ngay vào thời Đức Phật rồi. Do 
đó, không thể bảo đảm là bạn sẽ có được tuệ giác 
đặc biệt trong một lần ngồi thiền. Chúng tôi chỉ có 
thể nói là bạn sẽ phát triển được tuệ giác nếu hành 
thiền tích cực. 


84 


Bạn phải hành thiên bao lâu? Hiêu được vô 
thường, khổ và vô ngã bắt đầu với Tuệ Suy Xét. 
Nhưng sự hiểu biết này không đến ngay đâu. Trước 
đó phải có tâm trong sạch {tâm tịnh), quan kiến 
trong sạch {kiến tịnh) và tâm trong sạch do vượt qua 
hoài nghi {đoạn nghi tịnh). 

Dựa theo trình độ của thiền sinh hiện nay, một 
người có phước báu đặc biệt có thể đạt tuệ giác này 
trong vòng hai hay ba ngày. Hầu hết thiền sinh phải 
mất năm, sáu, hay bảy ngày, nhưng phải hành thiền 
một cách tinh cần. Những thiền sinh dễ duôi sẽ 
không đạt được tuệ giác này mặc dù 15 hay 20 ngày 
đã trôi qua. Do đó, Sư sẽ nói về sự hành thiền tích 
cực ngay từ lúc đầu. 

Thiền Minh sát là một sự thực tập không ngừng 
nghỉ. Hãy ghi nhận bất cứ lúc nào bạn thấy, nghe, 
ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ mà không bỏ qua bất 
cứ điều gì. Tuy nhiên, khi mới thực tập, ghi nhận 
tất cả mọi thứ như vậy hầu như không thế thực hiện 
được. Do đó, thiền sinh sơ cơ nên bắt đầu với vài 
đối tượng. Quan sát hình dạng chuyển động của 
bụng rất dễ. Chúng ta đã nói về điều này. Hãy ghi 
nhận liên tục ‘phồng, xẹp, phồng, xẹp ’. Khi chánh 
niệm và định tâm trở nên mạnh mẽ hơn, hãy thêm 
ngồi, đụng và ghi nhận ‘phồng, xẹp, ngồi, đụng’. 
Trong khi ghi nhận, suy nghĩ có thế sanh khởi. Hãy 
ghi nhận ngay: ‘suy nghĩ, dự định, biết’. Chúng là 


85 


những trở ngại. Trừ phi bạn loại trừ chúng, bạn 
sẽ không có được tâm thuần tịnh {tâm tịnh) và sẽ 
không có sự hiểu biết rõ ràng {tỉnh giác) về các hiện 
tượng danh sắc. Do đó, đừng để cho chúng xen vào 
bằng cách ghi nhận và loại trừ chúng. 

Nếu những cảm thọ không chịu đựng được như 
là mệt mỏi, nóng nực, đau nhức, hay ngứa ngáy 
xuất hiện trên cơ thể, hãy chú tâm vào chúng và ghi 
nhận: ‘mệt, mệt ’ hay ‘nóng, nóng ’ khi chúng sanh 
khởi. Neu ý muốn co duỗi tay chân sanh khởi hãy 
ghi nhận luôn ‘muon co, muốn duỗi ’. Khi bạn co 
hay duỗi, từng động tác phải được ghi nhận: ‘co, 
co; duỗi, duỗi Tương tự như vậy, khi bạn đứng 
dậy, hãy ghi nhận từng động tác. Khi bạn đi, hãy 
ghi nhận từng bước. Khi bạn ngồi xuống, ghi nhận. 
Khi nằm xuống cũng phải ghi nhận luôn. 

Bất cứ động tác nào của thân, mỗi tư tưởng hay 
cảm thọ sanh khởi, tất cả đều phải được ghi nhận. 
Nếu không có gì đặc biệt để ghi nhận, hãy tiếp tục 
ghi nhận ‘phổng, xẹp, ngồi, đụng’. Bạn phải ghi 
nhận trong khi ăn hay tắm. Neu nghe những gì đặc 
biệt, hãy ghi nhận luôn. Ngoại trừ bốn, năm hay 
sáu giờ ngủ, bạn tiếp tục ghi nhận mọi việc. Bạn 
hãy gắng sức đế có thế ghi nhận ít nhất một chuyện 
trong mỗi giây. 

Nếu tiếp tục kiên trì ghi nhận như vậy, trong vòng 
hai ngày bạn sẽ thấy chánh niệm và định tâm của 


86 


mình trở nên vững mạnh. Nêu không được trong 
vòng hai hay ba ngày thì sẽ có trong năm hay sáu 
ngày. Lúc đó thật khó có những tư tưởng phóng 
dật sanh khởi. Neu chúng xuất hiện, bạn cũng có 
khả năng ghi nhận ngay khi chúng vừa sanh khởi. 
Và chúng hoại diệt ngay khoảnh khắc bạn ghi nhận 
chúng. Đối tượng được ghi nhận như phồng xẹp và 
tâm ghi nhận dường như song hành và nhịp nhàng 
với nhau và bạn ghi nhận chúng dễ dàng. Đây là 
những dấu hiệu của chánh niệm và định tâm đã trở 
nên mạnh mẽ. Nói cách khác, bạn đã phát triến 
được tâm trong sạch hay tâm tịnh. 


Sự Biện Biệt 

Từ giờ trở đi, mỗi lần bạn ghi nhận, đối tượng 
được ghi nhận và tâm ghi nhận đối tượng xuất hiện 
như hai thứ riêng biệt. Bạn nhận biết rằng sắc pháp 
chẳng hạn như chuyển động phồng xẹp là một thứ 
và trạng thái tâm theo dõi đối tượng là một thứ khác. 
Bình thường, sắc pháp và tâm nhận biết nó dường 
như không có tách rời. Chúng hình như là một và 
như nhau. Kiến thức kinh điển cho bạn biết chúng 
riêng biệt nhưng cảm nhận riêng tư của bạn coi 
chúng là một. Hãy rung ngón tay trỏ của bạn. Bạn 
có thấy tâm muốn rung không? Bạn có thể biện biệt 
giữa tâm và sự rung không? Neu bạn nghiêm chỉnh, 
câu trả lời sẽ là ‘Không’. Nhưng đối với thiền sinh 


87 


mà chánh niệm và định tâm đã phát triên tôt đẹp, 
đối tượng của sự chú tâm và tâm chánh niệm về đổi 
tượng đó là riêng biệt như bức tường và cục đá ném 
vào bức tường. 

Đức Phật dùng thí dụ viên ngọc và sợi dây 
chuyền (Trường Bộ Kinh, i, 72). Khi nhìn sợi dây chuyền 
ngọc bích bạn biết viên ngọc được đeo bằng sợi dây 
chuyền: đây là ngọc, đây là sợi dây chuyền mang 
viên ngọc. Cũng thế, hành giả biết: đây là thân {sắc 
pháp), đây là tâm chánh niệm tùy thuộc và liên hệ 
với thân hay sắc pháp. Chú Giải nói rằng tâm ở 
đây là tâm hiểu biết theo dõi thân. Viên ngọc là sắc 
pháp và sợi dây là tâm theo dõi. Sợi dây qua viên 
ngọc giống như chánh niệm tỉnh giác xuyên qua sắc 
pháp. 

Khi bạn ghi nhận ‘phồng sự phồng là một việc, 

chánh niệm là một việc. Chỉ có hai thứ này có mặt 

• • • «/ • 

mà thôi. Khi bạn ghi nhận ‘xẹp sự xẹp là một việc, 
chánh niệm là một việc. Chỉ có hai thứ này mà thôi. 
Tuệ giác tự nó đến với bạn một cách rõ ràng theo 
cách thế của nó. Bạn dở chân khi đi kinh hành, dở 

• 7 

là một và chánh niệm về sự dở chân là cái khác. 

• • • 

Chỉ có hai thứ này hiện hữu. Khi bạn đưa chân tới, 

chỉ có sự đưa tới và chánh niệm. Khi bạn bỏ chân 

• • • 

xuống, chỉ có sự bỏ chân xuống và chánh niệm, sắc 
pháp và chánh niệm. Chỉ có hai thứ này. Không có 
gì khác. 


88 


Khi sự định tâm của bạn tôt đẹp hơn, bạn sẽ hiên 
như thế nào sắc pháp và danh pháp mà bạn ghi nhận 
tiếp tục hoại diệt theo thời gian của nó. Khi bạn ghi 
nhận ‘phồng \ hình dạng phồng xuất hiện từ từ và 
hoại diệt. Khi bạn ghi nhận ‘xẹp hình dạng xẹp 
xuất hiện từ từ và hoại diệt. Bạn cũng thấy là phồng 
cũng như tâm ghi nhận phồng hoại diệt rồi xẹp cũng 
như tâm ghi nhận xẹp hoại diệt. Cứ mỗi lần ghi 
nhận, bạn thấy chỉ có sự sanh khởi và hoại diệt. Khi 
bạn ghi nhận ‘co ’, một cái co trước và cái co kế tiếp 
không có lẫn lộn với nhau. Co, hoại diệt, co, hoại 
diệt và như vậy ý muốn co, sự co, và tâm ghi nhận 
co, đến và đi theo thời gian và vị thế của nó. Khi 
bạn ghi nhận cảm giác mệt mỏi, nóng nực, và đau 
nhức, các thứ này hoại diệt trong khi bạn theo dõi 
chúng. Điều càng trở nên rõ ràng với bạn là chúng 
sanh khởi rồi hoại diệt nên chúng vô thường. 

Thiền sinh chính mình hiểu ra điều mà Chú Giải 
nói, “Chúng là vô thường trong ý nghĩa là không còn 
gì cả sau khi trở thành.” Sự hiểu biết này đến với 
thiền sinh không do sách vở hay thầy dạy. Đây mới 
là tuệ giác thực sự. Tin những gì người khác nói 
là đức tin. Nhớ lại từ đức tin là học hỏi. Đó không 
phải là tuệ giác. Bạn phải biết từ kinh nghiệm thực 
chứng của mình. Đây là điều quan trọng. Thiền 
Minh Sát là quán niệm đế tự biết. Bạn hành thiền, 
thực chứng và hiểu biết. Đây mới là tuệ giác. 


89 


Vê sự quán niệm vô thường, Chú Giải nói: 

“...cái gì vơ thường nên được hiểu. ” 

“...sự vỏ thường nên được hiểu. ” 

“...sự nhận rõ vơ thường nên được hiểu. ” 

Thanh Tịnh Đạo, i, 281 

Lời dạy vắn tắt này được giải thích như sau: “ở 
đây, ‘cái vô thường’ là ngũ uẩn.” Bạn phải biết ngũ 
uẩn là vô thường. Mặc dầu chưa thực chứng điều 
này, nhưng ít ra bạn cũng nên biết như thế. Nhưng 
không phải chỉ có vậy. Bạn cũng nên biết tất cả là 
khổ và đều không có bản ngã. Neu biết được như 
thế, bạn có thể thực hành Thiền Minh Sát. Điều 
hiểu biết qua học hỏi này được đề cập đến trong 
kinh Cũlatanhãsankhaya Sutta: 

“Này vị vua trời, nếu một vị tỳ kheo đã nghe ‘Tất 
cả trạng thái không cổ gì đáng đê bám níu vào, ’vị 
đó hiêu tất cả sự thật. ” 

Trung Bộ Kinh, i, 318 

‘Hiểu’ có nghĩa là hành thiền về danh-và-sắc và 
chánh niệm về chúng. Đây là tuệ giác căn bản về 
sự phân biệt danh sắc {Tuệ Biện Biệt Danh sắc) và 
tuệ giác nhận ra điều kiện tương quan {Tuệ về Điều 
Kiện Tính hay Tuệ Nhân Quả). Do đó, nếu bạn đã 
học là danh và sắc đều vô thường, khổ, và vô ngã, 
bạn có thế hành thiền từ sự phân tích về danh và sắc. 


90 


Rồi bạn có thể tiến đến các tuệ giác cao hơn như Tuệ 
Trạch Pháp. 

“Hiêu tất cả các trạng thái ẩy, vị đó hiểu hết về 
chủng. ” 

Do đó, tiêu chuẩn tối thiểu cho thiền sinh minh 
sát sơ cơ là người đó đã từng nghe hay học về bản 
chất vô thường, khổ, và vô ngã của danh sắc. Đối 
với phật tử Miến điện, đây là điều họ được học ngay 
từ hồi còn nhỏ. 

Chúng ta nói danh và sắc là vô thường bởi vì 
chúng sanh khởi và rồi hoại diệt. Neu một vật không 
từng hiện hữu, chúng ta sẽ không thể nói nó là vô 
thường. Cái không bao giờ sanh khởi đó là gì? Đó 
là ý niệm. 

Ý niệm không bao giờ có mặt, không bao giờ 
hiện hữu. Hãy xem tên của một người. Nó được sử 
dụng từ ngày đứa bé được đặt tên. Nó dường như là 
sanh khởi. Nhưng thực sự mọi người chỉ nói đến tên 
khi gọi đứa bé. Nó chưa từng sanh khởi và không 
bao giờ thật sự hiện hữu. Neu bạn nghĩ là nó hiện 
hữu, hãy tìm thử xem. 

Khi đứa bé ra đời, cha mẹ đặt cho nó một cái tên. 
Giả sử có một đứa bé được đặt tên là “Hồng Tiểu 
Chủ”. Tmớc lễ đặt tên, cái tên Hồng Tiểu Chủ không 
có ai biết đến. Nhưng kể từ ngày đứa bé được đặt 
tên, mọi người bắt đầu gọi cậu là Hồng Tiểu Chủ. 


91 


Nhưng chúng ta không thê nói cái tên sanh khởi kê 
từ lúc đó. Cái tên Hồng Tiểu Chủ không thật sự 
hiện hữu. Chúng ta hãy thử tìm xem. 

Có phải cái tên Hồng Tiểu Chủ ở trong thân của 
cậu bé? Trên đầu? Bên hông? Nơi mặt? Không, nó 
không có ở đâu cả. Mọi người đồng ý gọi cậu là 
Hồng Tiểu Chủ và chỉ có vậy thôi. Nếu cậu chết, 
tên có chết theo với cậu không? Không. Bao lâu 
mọi người chưa quên nó, cái tên vẫn còn đó. Do 
đó, mà nói rằng “Tên hay họ không bao giờ bị hủy 
hoại.” Chỉ khi nào mọi người quên thì tên Hồng 
Tiểu Chủ sẽ biến mất. Nhưng nó không bị hủy hoại. 
Neu có người tái lập, nó sẽ có mặt trở lại. 

Hãy nghĩ đến các tên của Bồ Tát trong Túc 
Sanh Truyện: Vessantara, Mahosadha, Mahặịanaka, 
Vidhura, Temiya, Nemi. Những tên này được biết 
đến vào thời đại của câu chuyện nhưng rồi biến 
mất hàng triệu năm cho đến khi Đức Phật tái lập 
chúng. Bốn a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
trước đây (a tăng kỳ là một con số bắt đầu bằng 
số 1 và tiếp theo bởi 140 số không), tên của Phật 
Dĩpankara (Nhiên Đăng) và tên của đạo sĩ Sumedha 
(Thiện Huệ) rất nổi tiếng. Nhưng sau đó biến mất. 
Rồi Đức Phật của chúng ta đã tái lập và chúng ta 
biết đến những tên này. Bao lâu Giáo Pháp của Đức 
Phật còn, bấy lâu chúng sẽ còn được biết đến. Khi 
Phật Giáo không còn nữa trên trái đất, các tên này 


92 


cũng sẽ bị quên lãng. Nhưng nêu vị Phật tương 
lai ra đời và nói lại, những tên này sẽ được biết trở 
lại. Do đó, ý niệm, tên gọi, chỉ là quy ước mà thôi. 
Chúng không bao giờ hiện hữu. Chúng chưa từng 
có mặt và sẽ không khi nào có mặt. Chúng không 
hề sanh khởi, cho nên chúng ta không thế nói chúng 
“hoại diệt.” Hay chúng ta không thể nói chúng là vô 
thường. Bất cứ ý niệm nào cũng đều vậy cả, không 
hiện hữu, không trở thành, không hoại diệt, do đó 
không vô thường. 

Niết Bàn, mặc dầu là một thực tại, không thể nói 
là vô thường bởi vì nó không sanh khởi hay hoại 
diệt. Nó được xem là trường cửu bởi vì nó là sự an 
bình mãi mãi. 

VÔ Thường 

Các thực tại như danh và sắc không tự có mặt 
ngay từ lúc đầu. Chúng sanh khởi khi có nguyên 
nhân. Sau khi sanh khởi, chúng hoại diệt. Do đó, 
chúng ta nói những thực tại danh và sắc là vô thường. 
Hãy lấy sự thấy làm ví dụ. Lúc đầu đâu có sự thấy. 
Nhưng nếu có mắt tốt, đối tượng, ánh sáng, sự chú 
ý nơi đối tượng và khi bốn điều này cùng gặp nhau 
thì sẽ có sự thấy. Một khi đã sanh khởi, nó sẽ hoại 
diệt. Nó sẽ không còn nữa. Do đó, chúng ta nói sự 
thấy là vô thường. Thật không dễ dàng cho người 


93 


thường biết được sự thấy là vô thường. Sự nghe dễ 
hiểu hơn. Không có sự nghe lúc ban đầu. Nhưng 
nếu có tai tốt, âm thanh không bị cản ngăn, và sự 
chú ý của bạn cùng gặp gỡ nhau thì sẽ có sự nghe. 
Nó sanh khởi và rồi hoại diệt. Do đó, chúng ta nói 
sự nghe là vô thường. 

Bây giờ các bạn đang nghe Sư giảng. Bạn nghe 
từ tiếng này đến tiếng khác. Một khi bạn đã nghe, 
chúng biến mất. Hãy lắng nghe. “Tiếng, tiếng, 
tiếng’. Khi Sư nói tờ-, bạn nghe và không còn gì 
nữa. khi Sư nói -iếng, bạn nghe, rồi nó biến mất. 
Đó là cách chúng sanh khởi và hoại diệt. Tương tự 
như vậy đối với mọi hiện tượng tâm-vật-lý khác. 
Chúng đến và đi. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy 
nghĩ, co, duỗi, di chuyển, tất cả đến và đi. Bởi vì 
chúng tiếp tục hoại diệt, chúng ta nói chúng là vô 
thường. 

Trong những thứ này, sự đoạn diệt của tâm rất rõ 
ràng. Neu tâm của bạn phóng đi khi bạn đang ghi 
nhận ‘phồng, xẹp \ bạn hãy ghi nhận ‘phổng tâm 
Khi bạn ghi nhận, phóng tâm không còn nữa. Nó đã 
biến đi. Như vậy, trước đó nó không có mặt nhưng 
sau đó sanh khởi và khi bạn ghi nhận và nó hoại 
diệt. Do đó, chúng ta nói nó là vô thường. 

Sự đoạn diệt của một khổ thọ cũng rõ ràng như 
vậy. Khi bạn tiếp tục ghi nhận ‘phồng, xẹp ’, cảm 
giác mỏi mệt, nóng nực, hay đau nhức xuất hiện 


94 


một nơi nào đó trên cơ thê. Nêu bạn đê tâm vào nơi 
đó và ghi nhận ‘mệt, mệt’,..., đôi khi nó biến mất 
hoàn toàn và đôi khi ít nhất nó cũng biến mất trong 
khi bạn ghi nhận. Do đó, nó là vô thường. Thiền 
sinh kinh nghiệm đặc tánh vô thường của khố thọ 
khi ghi nhận sự sanh khởi và hoại diệt của nó. 

Sự thực chứng bản chất trôi chảy nhanh chóng 
của các sự vật là Vô Thường Quán. Chỉ suy nghiệm 
mà không tự thân kinh nghiệm vô thường thì không 
phải là tuệ giác thực sự. Không hành thiền, bạn 
sẽ không biết những gì sanh khởi và những gì hoại 
diệt. Đó chỉ là kiến thức từ kinh điến hay sách vở. 
Có thể đó là điều thiện lành nhưng không phải là tuệ 
giác thực sự. 

Tuệ giác thực sự là những gì chính mình nhờ 
thiền tập biết được về sự vật khi chúng sanh khởi 
và hoại diệt. Trong cử tọa này có rất nhiều thiền 
sinh đã đạt tuệ giác này. Sư không phải chỉ giảng 
từ chính kinh nghiệm của Sư mà thôi. Cũng không 
phải chỉ căn cứ từ kinh nghiệm của bốn mươi hay 
năm mươi môn đệ của Sư. Có hàng trăm người như 
vậy. Các thiền sinh sơ cơ có lẽ chưa có kinh nghiệm 
rõ ràng như thế. Không có dễ như vậy đâu. Nhưng 
cũng không phải quá khó để mà không đạt được. 
Neu các bạn hành thiền tích cực như được chỉ dẫn, 
các bạn sẽ có được tuệ giác này. Nếu không, không 
thể nào có được. Bằng cấp, tiếng tăm, vinh dự đều 


95 


là kêt quả của sự làm việc cực nhọc. Không đau 
đớn, không kết quả. Tuệ giác của Phật cũng vậy, 
phải thực hành mới có đuợc. 

Khi định tâm trở nên sắc bén hơn, bạn sẽ có 
khả năng thấy đuợc một số luợng lớn những chập 
tu tuởng trong một cử động co hay duỗi tay chân. 
Bạn sẽ thấy một số luợng lớn những chập tu tuởng 
sanh khởi liên tiếp nhau khi có ý muốn co hay duỗi. 
Tuơng tự nhu vậy đối với đi. Trong một cái chóp 
mắt, có một số luợng lớn những chập tu tuởng sanh 
khởi. Bạn phải ghi nhận tất cả những thoáng tâm 
này khi chúng sanh khởi. Neu không gọi tên đuợc, 
bạn chỉ cần niệm ‘ghi nhận, ghi nhận Bạn sẽ thấy 
là có bốn, năm hay muời thoáng tâm sanh khởi 
liên tiếp mỗi lần bạn niệm 'ghi nhận Một đôi khi 
sự ghi nhận quá nhanh, ngay chữ ‘ghi nhận ’ cũng 
không còn cần thiết. Chỉ cần theo dõi chúng với 
chánh niệm cũng đủ rồi. 

Bây giờ một tu tuởng sanh khởi và tâm ghi 
nhận nó; rồi một tu tuởng nữa sanh khởi và tâm 
ghi nhận nó. Cũng giống nhu câu nói (của nguời 
Miến): “một miếng cơm, một cái và.” Cứ mỗi tu 
tuởng sanh khởi, có một tâm theo dõi ghi nhận nó. 
Khi bạn ghi nhận đuợc nhu vậy, những sự sanh khởi 
và hoại diệt sẽ rõ ràng đối với bạn. Trong khi bạn 
đang theo dõi phồng và xẹp của bụng, sự phóng tâm 
xảy ra đuợc tâm chánh niệm ghi nhận kịp thời cũng 


96 


giống như một con thú bị rơi ngay vào bẫy hay như 
một đối tượng bị cục đá được nhắm kỹ càng ném 
trúng. Và một khi được ghi nhận, nó sẽ biến mất. 
Bạn thấy điều này rõ ràng như đang nắm nó trong 
tay của mình. Bạn cũng thấy tương tự như vậy bất 
cứ lúc nào có tâm sanh khởi. 

Khi cảm giác mệt mỏi sanh khởi, bạn ghi nhận 
‘mệt’ và nó biến mất. Nó sẽ sanh khởi lại và biến 
mất nữa. Sự hoại diệt này sẽ trở nên rõ ràng hơn ở 
những tầng tuệ giác cao hơn. Mệt, ghi nhận, biến 
mất; mệt, ghi nhận, biến mất. Chúng biến đi từng 
cái một. Không có sự liên hệ nào giữa cái mệt này 
và cái mệt kế tiếp. Đối với cơn đau cũng vậy. Đau, 
ghi nhận, biến mất; đau, ghi nhận, biến mất. Mỗi 
cơn đau biến mất khi được ghi nhận. Cơn đau này 
không lẫn lộn với cơn đau khác. Các cơn đau riêng 
biệt với nhau. 

Đối với người thường, không có việc nhận ra 
được sự gián đoạn của cảm giác mệt mỏi hay đau 
đớn. Hình như họ cảm thấy mệt mỏi hay đau liên 
tục trong một thời gian dài. Thật ra, không có sự 

mệt mỏi hay đau nhức lâu. Một cơn mệt và một cơn 

• •/ • • • 

mệt khác kế tiếp, một cơn đau và kế tiếp là một cơn 
đau khác, rất ngắn ngủi và riêng biệt. Thiền sinh 
thấy rõ điều này khi chánh niệm ghi nhận chúng. 

Khi ghi nhận ‘phồng’, sự phồng xảy ra từ từ và 
đoạn diệt từng mức độ. Khi ghi nhận ‘xẹp ’, sự xẹp 


97 


đến và đi theo từng mức độ. Người bình thường 
không biết điều này nghĩ rằng pháp niệm phồng xẹp 
chỉ thấy được hình dạng của bụng. Do đó, từ kinh 
nghiệm của chính họ, họ nghĩ thiền sinh sẽ cũng chỉ 
thấy hình dạng của bụng mà thôi. Một vài người 
chỉ trích kết quả này. Vui lòng đừng nói theo sự ức 
đoán. Hãy cố gắng thực tập rồi sẽ thấy. Neu tinh 
tấn đủ, bạn sẽ biết. 

Khi ghi nhận ‘co ’, bạn sẽ thấy rõ ràng như thế nào 
nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt, từ 
cử động này đến cử động kế tiếp. Bây giờ bạn hiểu 
những lời kinh dạy rằng các thực tại như tâm và thân 
không di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Người 
thường nghĩ rằng một bàn tay di chuyển, cũng cùng 
là bàn tay trước khi co. Họ nghĩ cùng một bàn tay 
đưa vào và đưa ra. Đối với họ, bàn tay không bao 
giờ thay đổi. Lý do là họ không có tuệ giác xuyên 
thấu sự liên tục của sắc pháp để thấy được sắc pháp 
luôn sanh khởi kế tục nhau. Vô thường bị lóp vỏ 
liên tục che dấu, bị ngăn che bởi vì người ta không 
hành thiền về những gì sanh khởi và hoại diệt. Luận 
thư Thanh Tịnh Đạo dạy: 

“Bởi vì sự sanh khởi và hoại diệt không được 
chú niệm nên đặc tánh vô thường sẽ không xuất hiện 
bao lâu nổ còn bị che dẩu bởi sự liên tục. ” 

Thanh Tịnh Đạo, xxi, trang 781 

Đối với thiền sinh theo dõi miên mật từng sự 
sanh khởi, các hiện tượng danh và sắc xuất hiện như 


98 


những phân tử đon lẻ riêng biệt, không phải là một 
khối toàn thể không đứt đoạn. Từ đàng xa, đàn kiến 
trông giống như sợi dây nhưng khi đến gần hon bạn 
thấy từng con kiến một. Thiền sinh thấy sự vật riêng 
rẽ từng mảnh cho nên sự liên tục không còn che dấu 
sự thật được. Đặc tính vô thường tự phơi bày ra cho 
thiền sinh. Thiền sinh không còn bị ảo tưởng nữa. 

“Khi trạng thải sanh khởi và hoại diệt được nắm 
vững và sự liên tục bị gián đoạn, đặc tánh vô thường 
xuất hiện theo tỉnh chẩt đặc thù thật sự của nổ. ” 

Thanh Tịnh Đạo, xxi, trang 781 

Đây là cách hành thiền và đạt tuệ giác theo pháp 
vô thường quán. Chỉ suy niệm mà không hành thiền 
sẽ không đưa đến tuệ giác này. Khi tuệ giác này 
hiển lộ, tuệ giác về khổ và vô ngã sẽ tiếp theo sau. 

“Này Meghiya, một người đã kinh nghiệm được 
sự vô thường cũng sẽ đạt được sự hiêu biết về vô 

_ ĩĩ 

ngã. 


Tăng Chi Bộ Kinh, ii, 169 

Làm sao bạn cho những gì mình biết rất rõ có 
thể sanh khởi và hoại diệt là ta, bản ngã, một chúng 
sanh? Con người sở dĩ bám víu vào bản ngã bởi vì 
họ nghĩ mình là một người giống nhau trong suốt 
cuộc đời. Một khi bạn thấy rõ ràng từ kinh nghiệm 
của chính bạn rằng cuộc đời chẳng là gì khác hơn 
là sự kết họp của những gì sanh khởi và hoại diệt 


99 


không ngừng, bạn sẽ không còn dính măc vào tự 
ngã nữa. 

Một vài người cứng đầu cho rằng kinh này chỉ 
dành cho Meghiya mà thôi. Đây là điều không nên 
nói. Chúng tôi e rằng rồi sẽ có những người khác 
đến nói rằng những gì Đức Phật dạy chỉ dành cho 
những người cùng thời với Ngài, không phải cho 
chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, lời dạy này không 
phải chỉ tìm thấy trong bản kinh đó thôi. Trong kinh 
Sambodhi Sutta, Đức Phật dạy: 

“Này chư tỳ kheo, đổi với một người đã thân 
chứng được vô thường, sự tri giác về vô ngã cũng 
được thiết lập. ” 

Tăng Chi Bộ Kinh, iii, 165 

Và nếu một người thân chứng được sự vô thường, 
người đó cũng thân chứng được sự khổ luôn. Thiền 
sinh thân chứng mọi sự sanh khởi và hoại diệt có 
thể thấy luôn hai biến cố (sanh khởi và hoại diệt) đã 
không ngừng áp đảo họ như thế nào. Chú giải kinh 
Sambodhi Sutta dạy: 

“Khi đặc tỉnh vô thường được tuệ tri, đặc tỉnh 
vô ngã cũng được tuệ tri bởi vì một khi một trong 
ba đặc tỉnh được tuệ tri, hai đặc tỉnh kia cũng được 
tuệ tri luôn. ” 

Do đó, thấu hiểu được đặc tính vô thường là điều 
hết sức quan trọng. 


100 


Tìm Được Chân Lý 

Trong sự liên lập này, Sư xin kể cho quí vị nghe 
một câu chuyện từ kinh nghiệm dạy thiền của Sư. 
Câu chuyện về một thiền sinh đến từ ngôi làng 
Seikkhun của Sư thuộc quận hạt Shwebo. Anh ta 
không ai khác hơn là người anh em họ với Sư. Anh 
là một trong ba người đầu tiên của làng tập Thiền 
Minh Sát. Cả ba thỏa thuận với nhau là lần đầu chỉ 
tập một tuần. Họ rất tích cực. Họ đem theo thuốc 
hút và trầu cau để dùng mỗi ngày một lần. Nhưng 
khi từ nơi ấn cư hành thiền về nhà, họ mang về tất 
cả thuốc hút và trầu cau chưa hề đụng tới. 

Họ tinh tấn đến nỗi chỉ trong ba ngày đã đạt được 
Tuệ Sanh Diệt. Họ thỏa thích khi kinh nghiệm được 
sự khinh an và thấy ánh sáng rạng ngời ở chung 
quanh. “Chỉ đến tuổi già như thế này, chúng ta mới 
khám phá chân lý,” họ vui mừng thốt lên như vậy. 
Bởi vì họ là những người đầu tiên trong làng thực 
tập thiền nên Sư nghĩ đế cho họ tự nhiên với niềm 
vui của họ và chỉ dặn tiếp tục ghi nhận. Sư không 
dạy họ ghi nhận về tâm hoan hỉ đó. Vì thế, mặc dầu 
tiếp tục hành thiền thêm bốn ngày, họ không đạt 
thêm tiến bộ nào nữa cả. 

Sau vài ngày nghỉ, họ đến trở lại để hành thiền 
thêm một tuần. Người anh em họ của Sư đạt được 
Tuệ Diệt. Mặc dầu anh ta ghi nhận ‘phồng, xẹp, 
ngồi \ anh ta không thấy hình dạng của bụng và cơ 


101 


thể của anh dường như biến mất cho nên anh phải 
lấy tay rờ để xem là còn đó hay không, anh ta kể 
lại với Sư như vậy. Và bất cứ lúc nào anh nhìn hay 
thấy, mọi thứ dường như tan biến và tung vỡ ra. 
Mặt đất anh nhìn đang tan biến và cây cối cũng vậy. 
Tất cả đều ngược lại với những gì anh từng nghĩ về 
mọi vật. Anh bắt đầu thắc mắc. 

Anh chưa từng bao giờ nghĩ những sự vật bên 
ngoài như đất, cây, thân cây...có thể tan võ không 
ngừng như vậy. Anh ta nghĩ chúng tồn tại khá lâu 
và chỉ hoại diệt sau một khoảng thời gian dài mà 
thôi. Bây giờ, khi Tuệ Minh Sát phát triển đều đặn 
nhờ thiền tập, sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện 
tượng phoi bày một cách tự nhiên mà không cần 
sự ghi nhận đặc biệt của anh về chúng nữa. Chúng 
trôi qua, tan võ ngay trước mắt anh. Tất cả đều trái 
ngược với những gì anh tin tưởng trước đây. Có lẽ 
nhãn quan của anh bị trục trặc chăng. Có lẽ mắt anh 
bị hư rồi. 

Do đó, anh hỏi Sư và Sư giải thích cho anh là sự 
hoại diệt và tan võ mà anh thấy là đúng. Khi tuệ giác 
của bạn sắc bén và nhanh hơn, mọi vật phơi bày sự 
sanh diệt mà không cần bạn phải hành thiền về chúng. 
Sư giải thích cho anh biết là những điều này có thật, 
về sau anh lại cho Sư biết về những khám phá khác 
của chính anh khi anh đạt thêm nhiều tuệ giác. Bây 
giờ anh không còn nữa. Anh qua đời đã lâu rồi. 


102 


Khi tuệ giác trở nên thật sự săc bén, nó chê ngự 
tất cả tà kiến và tư tưởng sai lầm. Bạn thấy sự vật 
theo ánh sáng chân lý của chúng là vô thường, khổ 
và vô ngã. Một tâm thức không được đào luyện hay 
sự suy nghiệm không có thiền tập không thế cho 
bạn tuệ giác thực sự về bản chất của sự vật. Chỉ có 
Thiền Minh Sát mới làm được như vậy. 

Một khi bạn kinh nghiệm được lý vô thường, bạn 
sẽ thấy mình bị áp đảo bởi sự sanh diệt không ngừng 

của sự vật như thế nào. Làm sao bạn có thế tìm sự 

• • • • 

thỏa thích từ chúng được. Sự vật không thể là nơi 
nương tựa vì chúng hư hoại trong từng khoảnh khắc. 
Cho nên, bản chất của chúng đáng kinh sợ và khổ... 

“Khổ trong ỷ nghĩa kinh hoàng. ” 

Bạn nghĩ, “Cơ thể này không hư hoại sớm như 
vậy. Nó sẽ tồn tại một thời gian dài.” Do đó, bạn 
về nương tựa nơi nó. Nhưng bây giờ khi hành thiền 
bạn chỉ thấy sự sanh diệt không ngừng. Neu không 
có cái mới sanh khởi kế tiếp các hiện tượng danh 
sắc vừa hoại diệt, con người sẽ chết. Và điều này 
có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tạo ra một tự ngã từ 
những hiện tượng danh sắc có thể hoại diệt bất cứ 
lúc nào này và nương tựa nơi nó là một cái gì đáng 
ghê sợ tương tự như đang ở trong một căn nhà cũ 
nát sắp sụp đổ. 

Và bạn thấy không có gì xảy ra theo ý bạn muốn. 
Mọi sự xảy ra theo cách thế thuận nhiên của chúng. 


103 


Bạn đã từng nghĩ là có thê đi, ngôi, đứng, nhìn, 
nghe, làm bất cứ gì theo ý mình. Bây giờ khi hành 
thiền bạn thấy không phải như thế. Tâm và thân 
được thấy làm việc theo cặp đôi. Chỉ khi có ý muốn 

r 


CO mới có sự co. Chỉ khi có ý muôn duôi mới có sự 
duỗi. Quả chỉ có l^i có nhân. Chỉ khi có cái gì để 
thấy mới có sự thấy. Nếu có một vật để thấy, bạn 
không thể không thấy. Bạn nghe khi có tiếng gì để 
nghe. Bạn cảm thấy sung sướng khi có lý do để 
sung sướng. Bạn lo âu khi có nguyên nhân để lo âu. 
Neu có nhân sẽ có quả. Bạn không làm gì được hết. 
Không có ai sống và làm điều mình muốn. Không 


có bản ngã, cái tôi, hay ta. Chỉ có diên trình sanh 
khởi và hoai diêt mà thôi. 


Hiêu biêt rõ ràng hay tỉnh giác là điêu quan trọng 
nhất trong Thiền Minh Sát. Dĩ nhiên, bạn sẽ có hỉ 
lạc, khinh an, ánh sáng trong khi hành thiền nhưng 
đó không phải là điều quan trọng trong thiền tập. 
Điều quan trọng là thấu hiểu được sự vô thường, 
khổ, và vô ngã. Các đặc tính này sẽ hiện rõ đến bạn 
khi bạn tiếp tục hành thiền đúng theo sự chỉ dẫn. 


Cuôi Cùng Là Sự Bình An 

Bạn làm mọi sự sáng tỏ cho mình, không phải 
tin vào những gì người khác nói bạn nghe. Bất cứ 
thiền sinh so co nào như bạn chưa thực chứng được 
như thế nên biết rằng mình chưa đạt tới tuệ giác đó. 


104 


Hãy tiêp tục hành thiên. Nêu người khác có thê làm 
được, bạn cũng làm được. Sẽ không lâu đâu. Tuệ 
giác sẽ đến khi bạn đang hành thiền. Chỉ khi nào 
bạn biết chắc rằng tất cả đều vô thường, khổ và vô 
ngã bạn mới không cho các đối tượng giác quan là 
thường hằng, hạnh phúc, tốt đẹp và dính mắc vào. 
Hoặc bạn sẽ không luyến chấp chúng là bản ngã, 
linh hồn, là tôi. Tất cả các chấp thủ được buông bỏ. 
Rồi chuyện gì xảy ra? Tất cả phiền não được chế 
ngự và Thánh Đạo cùng Niết Bàn được chứng ngộ. 

“Người không cỏn chấp thủ không ước ao điều 
gì. Người không ao ước mọi sự được tự tại với chỉnh 
mình. ” 

Trung Bộ Kinh ii, 318 

Bất cứ lúc nào bạn hành thiền, bạn sẽ không dính 
mắc vào đối tượng được ghi nhận. Do chấp thủ 
không sanh khởi nên sẽ không bị dính mắc đối với 
những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hoặc để ý đến. 
Chúng dường như sanh khởi và hoại diệt theo sự 
thuận nhiên của chúng. Chúng hiển lộ là vô thường. 
Không có gì để chấp giữ. Chúng áp đảo ta với trạng 
thái sanh diệt không ngừng của chúng. Tất cả đều 
khổ não. Không có gì là hạnh phúc, tốt đẹp đáng để 
bám vào. Chúng sanh khởi và hoại diệt vì đó là bản 
chất của chúng; do đó, không có gì để cố chấp là 
bản ngã, linh hồn hay tôi hiện hữu và thường hằng. 
Tất cả các điều này phơi bày rõ ràng cho bạn. Ngay 
lúc đó, chấp thủ được đoạn trừ. Rồi bạn chứng ngộ 


105 


Niết Bàn qua Thánh Đạo. Sư sẽ giải thích điều này 
dựa theo Pháp Duyên Khởi và các uẩn. 

“Chẩm dứt Thủ là do chẩm dứt Ải; chấm dứt 
Hữu là do chẩm dứt Thủ; chẩm dứt Sinh là do chẩm 
dứt Hữu. Do chẩm dứt Sinh, mà Lão, Tử và sầu, bi, 
kho, ưu, não chẩm dứt. Như vậy, chẩm dứt toàn bộ 
một khối kho đau. ” 

Trung Bộ Kinh i, 337 

Người nào hành thiền về những đối tượng danh 
sắc xuất hiện qua sáu cửa giác quan và kinh nghiệm 
được bản chất nội tại của chúng là vô thường, khổ, vô 
ngã sẽ không còn thỏa thích với chúng. Khi không 
còn chấp chặt vào chúng nữa, người đó không còn 
cố gắng để hưởng thụ chúng. Khi không còn ham 
muốn thoả thích, sẽ không còn tạo nghiệp nữa. Vì 
không có nghiệp, nên không có tái sanh. Khi không 
có tái sanh, sẽ không có điều kiện để già nua, bệnh 
hoạn, tử vong, sầu não.. .Đây là sự chứng ngộ Niết 
Bàn khoảnh khắc qua đạo tuệ mỗi khi hành thiền. 
Sư sẽ giảng về sự chứng ngộ qua Thánh Đạo sau. 

Trong Kinh Giới Hạnh (Silavanta Sutta) đề cập 
trước đây, Ngài Xá Lợi Phất (Sariputta) giải thích 
trường họp một vị tỳ kheo giới đức hành thiền về 
ngũ uẩn thủ là vô thường, khổ và vô ngã có thể trở 
thành bậc thánh Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). Nếu vị Tu 
Đà Hoàn hành thiền, ngài có thế trở thảnh bậc thánh 
Nhất Lai (Tư Đà Hàm); nếu vị Nhất Lai hành thiền, 


106 


vị đó có thê trở thành bậc Thảnh Bât Lai (A Na 
Hàm); và nếu vị Bất Lai hành thiền, ngài có thế trở 
thành bậc Thánh A La Hán. ở đây, sự thực chứng 
bốn thánh quả Dự Luu, Nhất Lai, Bất Lai và A La 
Hán có nghĩa là kinh nghiệm Niết Bàn qua Thảnh 
Đạo. 

Ị 

rri* A A 

Tiên Bộ 

Để đến đuợc Thánh Đạo, phải bắt đầu bằng con 
đuờng tuệ giác. Con đuờng này bắt đầu với Tuệ 
Phân Biệt Danh sắc. Sau đó là tuệ thấy rõ điều 
kiện tính hay Tuệ Nhân Quả. Kế đến, tiếp tục hành 
thiền, hành giả sẽ đạt đến Tuệ Suy Xét. ở đây, hành 
giả vui thích suy nghiệm, tra xét về sự vật và những 
nguời có pháp học khá thuờng hay bỏ nhiều thì giờ 
cho việc này. Neu không muốn suy nghiệm hoặc tra 
xét, bạn cần phải tiếp tục hành thiền. Tâm ghi nhận 
hay chánh niệm của bạn bây giờ trở nên nhẹ nhàng 
và bén nhạy thấy rõ ràng nhu thế nào các hiện tuợng 
đuợc ghi nhận sanh khởi và hoại diệt. Bạn đã đuợc 
Tuệ Sanh Diệt. 

ở giai đoạn này, sự ghi nhận có chiều huớng dễ 
dàng. Ánh sáng, hỉ, lạc, khinh an xuất hiện. Trải 
qua những kinh nghiệm truớc đây chua hề biết đến, 
bạn cảm thấy sảng khoái và hạnh phúc. 

Lúc bắt đầu thực tập, thiền sinh phải khổ sở đủ 


107 


cách đê giữ cho khỏi bị phóng tâm. Nhưng tâm 
vẫn phóng hầu như mọi lúc đến nỗi có người không 
hành thiền được. Dường như không có gì xảy ra 
đúng đắn hết. Một số thiền sinh tích cực phấn đấu 
gay go. Tuy nhiên, với lòng tin mạnh mẽ vào vị 
thầy của mình, tác ý tốt và tâm kiên định, thiền sinh 
vượt qua tất cả những giai đoạn khó khăn. Bây giờ 
đã đến được Tuệ Sanh Diệt. 

Mọi việc đều tốt đẹp ở giai đoạn này. Sự ghi 
nhận dễ dàng mà không cần cố gắng. Chánh niệm 
tốt đẹp, ánh sáng rạng ngời xuất hiện và hỉ lạc tràn 
ngập. Cả thân và tâm đều thư thái và thiền sinh cảm 
thấy thật thoải mái. Đe mục hay đối tượng được 
theo dõi dường như tự rơi vào chánh niệm một cách 
thuận nhiên, về phần chánh niệm, nó dường như 
cũng đến với đề mục một cách tự động. Bất cứ gì 
sanh khởi đều được ghi nhận. Thiền sinh không bao 
giờ quên theo dõi. 

Mỗi lần ghi nhận đều có chánh niệm rất rõ ràng. 
Neu bạn chú ý suy niệm về điều gì, nó sẽ trở thành 
sáng tỏ và đơn giản. Neu suy niệm về lý vô thường, 
khổ và vô ngã mà bạn thường được nghe qua trước 
đây, chúng sẽ trở nên rõ nét. Do đó, bạn cảm thấy 
thích giảng về điều này và bạn nghĩ mình sẽ là vị 
thầy tốt. Nhưng nếu bạn không có trình độ, bạn sẽ 
trở thành người thầy dở. Bạn cảm thấy thích giảng 
dạy và do đó có thể trở nên nói nhiều. Đây là điều 


108 


được gọi là “Niết Bàn Lý Tưởng” mà thiền sinh hay 
kinh nghiệm. Đó không phải là Niết Bàn thực sự 
của các bậc Thánh. Chúng ta có thể gọi đó là “Niết 
Bàn Mô Phỏng.” 

“Đây là trạng thái bất tử của những người hiểu 

biết. ” 

Thiền tập giống như trèo núi. Bắt đầu leo từ 
chân núi. Chang bao lâu bạn thấy mệt. Bạn hỏi 
những người đang xuống núi và họ trả lời khuyến 
khích bạn ‘bây giờ gần hon rồi.” Dù mệt nhưng bạn 
trèo tiếp và chẳng bao lâu đến được một nơi nghỉ 
ngơi dưới bóng cây có gió mát hiu hiu thổi. Tất cả 
sự mệt mỏi biến mất. Cảnh vật đẹp đẽ xung quanh 
lôi cuốn bạn. Bạn cảm thấy tươi tỉnh trở lại đế trèo 
tiếp. Tuệ Sanh Diệt là nơi nghỉ mệt cho bạn để bạn 
tiếp tục trèo lên những Tuệ Minh Sát cao hơn. 

Thiền sinh nào chưa đạt được tuệ này có thể mất 
hy vọng. Ngày trôi qua nhưng chưa nếm được mùi 
vị của tuệ giác. Họ thường nản lòng. Một vài người 
rời bỏ thiền viện với ý nghĩ rằng thiền thật ra chang 
là gì cả. Họ chưa khám phá được “Niết Bàn của 
người hành thiền.” Do đó, là thiền sư, chúng tôi 
phải sách tấn các thiền sinh sơ cơ đến thiền viện 
với hy vọng rằng họ sẽ đạt ít nhất tuệ giác này. Và 
chúng tôi yêu cầu họ thực tập nghiêm chỉnh để 
chóng đạt tuệ giác đó. Hầu hết thành tựu như chúng 
tôi khuyên và rồi họ không cần sách tấn thêm nữa. 


109 


Bây giờ họ có lòng tin tưởng trọn vẹn và quyêt tâm 
tiếp tục cho đến mục đích cuối cùng. 

“Niết Bàn của người hành thiền” này thường 
được nói đến như là sự thỏa thích phi thường hay 
siêu phàm (amãnusi rati - thoả thích vượt lên những 
thỏa thích của người phàm). Bạn thường được thỏa 
thích từ nhiều thứ như giáo dục, tài sản, đời sống 
gia đình. “Niết Bàn của người hành thiền” cao vượt 
hắn những thứ này. Một thiền sinh có lần nói với Sư 
là anh ta đã chìm đắm trong nhiều thứ khoái lạc thế 
gian nhưng không có khoái lạc nào có thể sánh được 
với hạnh phúc do thiền đem lại. Anh ta đã không 
thế nào diễn tả hết được sự thỏa thích này. 

Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Không, bạn phải 
tiếp tục. Bạn tiếp tục với sự ghi nhận của mình. Rồi 
khi bạn tiến bộ, sắc và hình dạng không còn thế hiện 
lên và bạn luôn luôn thấy chúng hoại diệt. Những gì 
sanh khởi sẽ hoại diệt ngay giây phút bạn ghi nhận. 
Bạn ghi nhận sự thấy, nó biến mất nhanh chóng. Bạn 
ghi nhận sự nghe, nó biến mất. Co, duỗi cũng biến 
mất tức thì. Không chỉ có đối tượng sanh khởi mà 
ngay cả tâm ghi nhận cũng hoại diệt với đối tượng 
theo từng cặp đôi một. Đây là Tuệ Diệt. 

Mỗi lần bạn ghi nhận, chúng hoại diệt tức thì. 
Chứng kiến điều này một thời gian, bạn trở nên thấy 
chúng thật đáng kinh sợ. Đây là Tuệ Kinh Sợ. Rồi 
bạn thấy sự bất toàn nơi những đối tượng tiếp tục 


110 


hoại diệt. Đây là Tuệ Bât Toàn. Rôi bạn tiêp tục 
hành thiền, bạn thấy chán nãn chúng. Đó là Tuệ 
Chán Nản. 

“Vì thấy tất cả những điều này, vị đệ tử được chỉ 
dạy của các bậc Thánh nhàm chán hình sắc, cảm 
thọ... ” 

Trung Bộ Kinh i, 137 
Tương ưng Bộ Kinh ii, 68 

Cơ thể của bạn đã từng là một cái gì đáng thích 
thú trước đây. Ngồi hay đứng, đi hay đến, co hay 
duỗi, nói hay làm.. .mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp. Bạn 
từng nghĩ cơ thể này là của bạn, là một cái gì đáng 
tin tưởng và thỏa thích. Bây giờ hành thiền về nó 
và thấy được tất cả đều tan hoại, bạn không còn thấy 
thân thế này đáng tin cậy, thỏa thích nữa mà chỉ là 
sự mệt mỏi, nhảm chán mà thôi. 

Bạn đã từng tận hưởng hai loại lạc thọ về thân 
và tâm. Bạn nghĩ “tôi đang tận hưởng,” “tôi sung 
sướng.” Bây giờ những cảm thọ này không còn 
sảng khoái nữa. Chúng cũng hoại diệt khi bạn ghi 
nhận và bạn trở nên nhàm chán chúng. 

Bạn đã từng nghĩ tốt về tưởng (tri giác) của mình 
nhưng bây giờ nó cũng hoại diệt khi bạn ghi nhận 
nó. Bạn cũng thấy chán ngán. 

Hành hay sự tác động tâm ý chịu trách nhiệm về 
tất cả những ứng xử của thân, khẩu và ý. Nghĩ “tôi 


111 


ngồi, tôi đứng, tôi đi, tôi hành động” là chấp vào sự 
vận hành tâm ý. Bạn cũng nghĩ tốt về nó. Bây giờ 
thấy nó hoại diệt không ngừng, bạn cảm thấy thật sự 
nhàm chán chúng. 

Bạn đã từng thích thú khi suy nghĩ. Khi các thiền 
sinh sơ cơ đến thiền viện được chỉ dẫn là không 
nên suy nghĩ nhiều thứ, chỉ nên ghi nhận, họ không 
mấy hài lòng. Bây giờ khi đã kinh nghiệm được tư 
tưởng, ý nghĩ sanh khởi và hoại diệt như thế nào, 
bạn cũng chán nản chúng. 

Điều này cũng tương tự đối với các giác quan. 
Bất cứ những gì sanh khởi qua các căn bây giờ chỉ 
là một cái gì đáng ghê tởm, nhàm chán. Vài người 
cảm thấy quá ghê tởm, một vài người chỉ ghê tởm 
đến một mức nào đó. 

Rồi khởi sanh ý muốn loại bỏ chúng. Một khi 
bạn chán, dĩ nhiên bạn muốn loại bỏ. “Chúng đến 
và đi không ngừng. Chúng không tốt. Thật là hay 
nếu tất cả đều chấm dứt.” Đây là Tuệ Muốn Giải 
Thoát. Nơi “tất cả đều chấm dứt” là Niết Bàn. 
Mong muốn được giải thoát khỏi chúng là ao ước 
Niết Bàn. Phải làm gì nếu mong muốn Niết Bàn? 
Phải tinh tấn hơn và tiếp tục hành thiền. Đây là Tuệ 
Xét Lại. Kh i hành thiền với nỗ lực đặc biệt, những 
đặc tính vô thường, khố và vô ngã trở thảnh rõ ràng 
hơn, nhất là khổ. 


112 


Sau khi xét lại, bạn sẽ đên Tuệ Xả Hành. Lúc này 
hành giả rất thoải mái. Không cần cố gắng nhiều, sự 
ghi nhận vẫn trôi chảy và tốt đẹp. Chỉ ngồi xuống 
thiền và chỉ cần cố gắng lúc đầu. Rồi mọi thứ diễn 
ra một cách thuận nhiên nhu đồng hồ sau khi lên 
giây bắt đầu chạy đều. Khoảng một tiếng đồng hồ 
hay gần nhu vậy, nguời đó không thay đổi tu thế và 
tiếp tục hành thiền không gián đoạn. 

Truớc khi đạt tuệ giác này có thể bị nhiều trở 
ngại. Tâm có thế huớng đến âm thanh nên bị xao 
động. Tu tuởng có thể lang thang và tâm ghi nhận 
bị gián đoạn. Khổ thọ nhu mệt mỏi, nóng, đau, 
ngứa, ho xuất hiện và làm bạn bất an. Rồi phải trở 
lại từ đầu. 

Nhung bây giờ ở tuệ giác này, tất cả đều suông 
sẻ không còn bị quấy rầy nữa. Tiếng động có thể 
đến nhung bạn không để tâm và tiếp tục hành thiền. 
Bất cứ cái gì sanh khởi bạn chỉ ghi nhận mà không 
còn bị phiền hà hay phóng tâm. Đối tuợng thích 
thú có thế đến nhung không có sự thỏa thích hay 
khoái cảm phát sanh. Gặp những đối tuợng không 
thoải mái nhung không còn cảm thấy bực bội hay 
sợ hãi. Các khố thọ nhu mệt mỏi, nóng hay đau ít 
khi sanh khởi và nếu chúng có xuất hiện, bạn vẫn 
kham nhẫn đuợc. Tâm ghi nhận của bạn sẽ làm chủ 
đuợc chúng. Ngứa, đau và ho biến mất một khi đạt 
đuợc tuệ giác này. Một vài nguời có thể qua khỏi 


113 


những căn bệnh nghiêm trọng. Cho dù những căn 
bệnh không hoàn toàn được hết hẳn, bạn cũng thấy 
dễ chịu khi kiên trì ghi nhận chúng. Do đó, trong 
khoảng một giờ thiền tập, không có sự gián đoạn 
trong việc ghi nhận đề mục của bạn. Một vài người 
có thế thiền liên tiếp trong hai hay ba giờ không đứt 
đoạn mà không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian qua 
lúc nào không biết và bạn có cảm tưởng mình chưa 
ngồi được lâu. 

Vào những ngày hè như hôm nay, nếu đạt được 
tuệ giác này thì thật là tốt. Trong khi những người 
khác đang rên rỉ dưới cơn nóng bức, thiền sinh đang 
hành thiền tích cực có được tuệ giác này sẽ không 
hay biết về sức nóng chút nào hết. Ngày qua nhanh 
như thoáng chốc. Thật vậy, đây đúng là một tuệ 
giác tốt đẹp; tuy nhiên, cũng có những sự nguy hiểm 
như lo lắng thái quá, tham vọng, hay dính mắc. Neu 
những điều này không dứt bỏ được, sẽ không có 
thêm tiến bộ nào nữa. Một khi loại bỏ được những 
điều này, Tuệ Thánh Đạo sẽ ngay đó để thực chứng. 
Như thế nào? 

Thánh Đạo 

Mỗi lần ghi nhận 'phồng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, 
nghe, co, duỗi... \ là bạn đang nỗ lực. Đây là Chảnh 
Tinh Tẩn trong Bát Chánh Đạo. Rồi sự nhớ ghi 


114 


nhận của bạn, đó là Chánh Niệm. Rôi là định tâm 
xuyên thấu đối tuợng đang đuợc theo dõi cũng nhu 
an trụ trên đề mục, đây là Chánh Định. Cả ba chi 
này làm thảnh nhóm Định của Con Đuờng. Rồi 
Tầm cùng với sự định tâm tiến đến đối tuợng đang 
đuợc theo dõi, áp đặt các trạng thái tâm vào đề mục. 
Theo Chú Giải, đặc tính đặt để các tâm sở lên đề 
mục (abhiniropana-lakkhana) gọi là Chánh Huớng 
Tâm hay Chánh Tư Duy. Rồi là sự chứng nghiệm 
rằng đối tuợng đuợc theo dõi chỉ là sự chuyển động, 
không nhận biết, chỉ thấy thôi, chỉ nhận biết thôi, chỉ 
sanh khởi và hoại diệt thôi, chỉ là vô thuờng.. .Đây 
là Chánh Kiến. Chánh Tu Duy và Chánh Kiến tạo 
thành nhóm Huệ của Con Đuờng. Ba chi về nhóm 
Giới nhu Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh 
Mạng đã đuợc hoàn thiện truớc khi bạn thực tập 
Thiền Minh Sát vào lúc thọ giới. Ngoài ra, không 
có tà ngữ, tà nghiệp hay tà mạng liên hệ đến đề mục 
đuợc theo dõi. Do đó, bất cứ khi nào ghi nhận, bạn 
cũng toàn thiện nhóm Giới của Con Đuờng. 

Nhu vậy tám chi của Thánh Đạo hay Con 
Đuờng Cao Thuợng đều có mặt trong mỗi sự ghi 
nhận. Chúng tạo thảnh con đuờng minh sát và con 
đuờng này xuất hiện một khi sự chấp thủ đuợc loại 
trừ. Bạn phải chuẩn bị con đuờng này một cách 
từ từ cho đến khi đạt đuợc Tuệ Xả Hành. Khi tuệ 
giác này chín muồi và mạnh mẽ, bạn sẽ đạt đuợc 


115 


Thánh Đạo đúng lúc như sau: Khi Tuệ Xả Hành 
thuần thục và trở nên vững mạnh hơn, sự ghi nhận 
của bạn càng bén nhạy hơn. Trong khi ghi nhận và 
chánh niệm bén nhạy như vậy, đột nhiên bạn rơi 
vào sự an bình của Niết Bàn. Thật là lạ lùng. Bạn 
sẽ không biết trước là bạn sẽ chứng ngộ Niết Bàn. 
Bạn cũng không thế suy nghiệm về Niết Bàn khi 
đang chứng ngộ. Chỉ sau khi chứng ngộ bạn mới có 
thể suy nghiệm về Niết Bàn được. Bạn suy nghiệm 
lại vì bạn khám phá những điều bất thường. Đây là 
Tuệ Suy Nghiệm. Rồi bạn biết những gì đã xảy ra. 
Đây là cách mà bạn chứng ngộ Niết Bàn qua Thánh 
đạo. 

Do đó, nếu bạn muốn chứng ngộ Niết Bàn, điều 
quan trọng là thực tập để khỏi bị chấp thủ. Đối với 
người thường, sự chấp thủ sanh khởi mọi nơi: thấy, 
nghe, đụng, hay để ý. Họ bám níu mọi sự vật như là 
thường còn, hạnh phúc, tốt đẹp, là có linh hồn, bản 
ngã, cá nhân. Chúng ta phải hành thiền để đạt cho 
được giải thoát toàn vẹn khỏi những sự chấp thủ này. 
Hành thiền có nghĩa là chánh niệm ghi nhận những 
gì sanh khởi, thấy, nghe, đụng, suy nghĩ. Neu tiếp 
tục hành thiền như vậy, chấp thủ sẽ ngừng có mặt và 
Thánh Đạo sanh khởi dẫn đến Niết Bàn. Đó chính 
là tiến trình tu tập. 


116 


Tóm Tăt 

Làm thế nào để tuệ giác được phát triển? 

Tuệ giác được phát triển bằng thiền tập về ngũ 
uẩn thủ. 

Tại sao và khi nào chúng ta hành thiền về ngũ 
uẩn? 

Chúng ta hành thiền về ngũ uẩn bất cứ lúc nào 
chúng sanh khởi để khỏi bị chấp thủ vào chúng. 

Nếu chúng ta không hành thiền về danh và sắc 
khi chúng sanh khởi, chấp thủ sẽ sanh khởi. 

Chúng ta chấp chúng là thường còn, tốt đẹp, và 
là bản ngã. 

Nếu tích cực hành thiền về danh và sắc khi chúng 
sanh khởi, chấp thủ sẽ không sanh khởi. 

Tất cả sẽ được kinh nghiệm rõ ràng là vô thường, 
khổ, vô ngã và chỉ là những diễn trình mà thôi. 

Một khi chấm dứt chấp thủ, Con Đường hay Đạo 
sanh khởi dẫn đến Niết Bàn. 

Tất cả những điều này là những thành tố của 
Thiền Minh Sát. 


117 


Lòi Sách Tấn 


Người Thợ Dệt Trẻ 

Bây giờ là vài lời sách tấn. 

Trong khi lắng nghe Đức Phật giảng Pháp, người 
nghe có thể hành thiền và đạt được giác ngộ. số 
người được giác ngộ như vậy vào cuối buổi pháp 
thoại rất nhiều. Theo Chú Giải, một đôi khi có tới 
84,000 chúng sinh được thành quả đó sau một thời 
pháp. Khi đọc điều này, có thể bạn nói, “Dường như 
quá dễ để chứng ngộ Đạo Quả. Tuy nhiên, tại đây 
chúng ta hành thiền thật tinh tấn nhưng lại không 
đạt được gì hết. Vì sao có sự khác biệt như vậy?” 

ở đây nên nhớ rằng Chú Giải chỉ kể lại một 
trường họp xảy ra mà không đi vào chi tiết về phẩm 
tính của người nghe pháp. Người giảng pháp là 
Đức Phật chứ không phải ai khác. Những người 
lắng nghe là các bậc toàn thiện. Chúng ta hãy xét 
qua một câu chuyện để làm ví dụ. 

Một thuở nọ, Đức Phật đang thuyết giảng ở 
Alavĩ, ngày nay là Allahabad. Đe tài là quán niệm 
về sự chết. Ngài dạy những vị đang lắng nghe hãy 
luôn suy niệm “Đờỉ tồi sẽ không kẻo dài mãi mãi. 
Cái chết chắc chắn sẽ đến. Cuộc song của tôi sẽ kết 


118 


thúc băng cái chêt. Đời sông thật bât định. Sự chêt 
là chắc chắn."' Rồi Ngài trở về Xá Vệ (Sãvatthi). 

Trong số người nghe pháp ở Alavĩ hôm đó có 
cô gái thợ dệt mười sáu tuổi. Cô hành trì pháp suy 
niệm về sự chết từ đó. Ba năm sau, Đức Phật trở 
lại Alavĩ. Trong khi đang ngồi giữa hội chúng nghe 
pháp, thấy cô gái đang tiến về phía Ngài, Ngài hỏi, 
“Này thiếu nữ, cô từ đâu đến?” Cô gái trả lời, “Thưa 
Thế Tôn, con không biết.” Đức Phật hỏi tiếp, “Cô 
đang đi đâu đó?” “Thưa Ngài, con không biết,” cô 
trả lời. “Cô không biết thật sao?” “Thưa Ngài, con 
biết.” “Cô biết à?” “Thưa Ngài, con không biết”. 

Mọi người bất bình với cô gái vì họ nghĩ cô 
không kính trọng Đức Phật. Do đó, Đức Phật yêu 
cầu cô gái giải thích những câu trả lời trên. Cô nói: 
“Bạch Thế Tôn, Ngài là một vị Phật nên sẽ không 
nói những chuyện nhỏ nhặt. Cho nên khi Ngài hỏi 
con từ đâu đến, con biết ngay rằng Ngài đang hỏi 
một điều rất ý nghĩa. Ngài ngụ ý hỏi con từ kiếp 
nào đến đây. Điều này quả con không biết và đã trả 
lời là không biết. KJii hỏi con đang đi yề đâu, Ngài 
muốn ám chỉ kiếp sống tới mà con sẽ đến. Điều này 
con cũng không biết và đã trả lời là không biết. Rồi 
Ngài hỏi con có biết là con sẽ chết một ngày nào đó 
không. Con biết một ngày nào đó mình sẽ chết nên 
trả lời là biết. Rồi Ngài hỏi con có biết khi nào con 
sẽ chết. Điều này con không biết và trả lời là con 


119 


không biêt.” Đức Phật nói “Lành thay!” khi nghe 
cô gái giải thích. 

Như thế, theo câu hỏi và đáp thứ ba là chắc chắn 
chúng ta sẽ chết có điều không biết là chết lúc nào 
mà thôi. Hãy hỏi mình về câu hỏi thứ hai “Ta sẽ 
đi đâu?” Thật khó trả lời phải không? Nhưng có 
cách để tìm được câu giải đáp không mấy khó khăn. 
Hãy nghĩ đến các nghiệp đã tạo qua thân, khẩu và 
ý. Nghiệp nào nhiều hon, thiện hay bất thiện? Nếu 
nghiệp thiện nhiều, bạn sẽ đi đến cõi tốt lành. Nếu 
nghiệp bất thiện nhiều, bạn sẽ đi cõi xấu. Do đó, 
hãy nỗ lực làm nhiều điều thiện mà cách tốt nhất là 
hành thiền Minh Sát để mãi mãi khỏi bị đọa vào các 
cõi thấp kém. Hãy cố gắng đạt cho được ít nhất là 
tầng Nhập Lưu. Như vậy đủ chưa? Nếu bạn có thể 
đạt được quả vị này, Sư rất sung sướng. Nhưng theo 
Đức Phật, bạn phải hành trì cho đến khi đạt được 
Đạo Quả A La Hán. 

Bây giờ trở lại thiếu nữ dệt vải. Cô trở thành bậc 
Thánh Nhập Lưu vào cuối thời Pháp của Đức Phật. 
Rõ ràng, sự thành đạt giác ngộ này là kết quả của 
việc suy niệm về sự chết trong thời gian ba năm. Từ 
câu chuyện này, chúng ta có thể suy diễn là đã có 
nhiều người tương tự như cô. 

Trong khi ngụ tại Kỳ Viên Tự ở thành Xá Vệ, 
Đức Phật giảng Pháp mỗi ngày. Mỗi tối dân chúng 
nơi đây áo quần tươm tất mang hương hoa đến cúng 


120 


dường và nghe pháp thoại. Điêu tương tự cũng có 
lẽ đã diễn ra tại Trúc Lâm Tịnh Xá ở thảnh Vương 
Xá. Trong khi lắng nghe Giáo Pháp, họ giữ giới, 
hành thiền. Ngay cả ngày nay nhiều người nghe 
pháp và bắt đầu thiền tập. Vào thời đó, chính Đức 
Phật là người giảng pháp cho nên làm thế nào mà 
họ lại không thực tập cho được? Những người này 
trước đó đã từng được lắng nghe nhiều pháp thoại 
của Ngài và bây giờ đang nghe Đức Phật giảng và 
thành đạt giác ngộ. 

Rồi còn có những tăng, ni, cư sĩ và đủ hạng 
người khác. Những vị đã có phước duyên lắng 
nghe Đức Phật phải là những bậc thiện lành. Và 
Đức Phật luôn luôn giảng pháp tùy thuận với căn cơ 
của người nghe. Điều này thật quan trọng. 


Vị Tỳ Kheo Đân Độn 

Thuở nọ có chàng Panthaka em không thể nào 
học thuộc nối bài kệ 44 âm trong vòng bốn tháng. 
Chàng Panthaka anh mất kiên nhẫn với em mình 
nên đuối đi. Đức Phật nhận Panthaka em làm đệ tử, 

• • «7 

đưa cho miếng vải và dạy trong khi cầm phải lặp đi 
lặp lại “Tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn.” Vị tăng 
này làm đúng theo lời dạy, kinh nghiệm được bản 
chất của danh và sắc chính nơi mình và trở thảnh 
vị A La Hán chỉ trong hai hay ba giờ là nhiều nhất. 


121 


Ngài đạt giác ngộ một cách dễ dàng bởi vì được cho 
đề mục hà nh thiền thích họp với căn cơ của mình. 

Đệ Tử Của Trưởng Lão Xá Lọi Phất 

Một lần nọ, một đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất hành 
thiền về sự ô trược của cơ thế trong bốn tháng mà 
không có kết quả. Do đó, Ngài đưa vị này đến gặp 
Đức Phật. Đức Phật dùng thần thông làm ra một đóa 
sen bằng vàng và trao cho vị tăng. Vị tăng này đã 
từng là thợ kim hoàn liên tiếp trong 500 kiếp nên chỉ 
thích cái đẹp và không ưa những gì ô trược. Thấy 
đóa sen vàng, ông thỏa thích và đắc thiền trong lúc 
nhìn ngắm đóa hoa. Khi Đức Phật làm cho đóa sen 
tan biến, ông thực chứng bản chất vô thường, khổ 
và vô ngã của sự vật. Rồi Đức Phật dạy ông một 
bài kệ và sau khi nghe ông trở thành bậc thảnh A La 
Hán. 

Trưởng lão Channa không thảnh công trong nỗ 
lực thành đạt giác ngộ. Do đó, ngài thỉnh ý đại đức 
Ananda và được đại đức Ananda khích lệ, “Ngài 
là người có khả năng giác ngộ.” Tràn ngập niềm 
vui sướng và thỏa thích, trưởng lão tinh tấn theo lời 
khuyên của đại đức Ananda và chẳng bao lâu chứng 
đạt giác ngộ. 

Một số thiền sư ngày nay không biết cách chỉ 
dạy họp với căn cơ của thiền sinh. Họ dùng lời lẽ 


122 


không thích họp cho thiền sinh nên kết quả là các 
thiền sinh chán nản bỏ về. Nhưng cũng có một số 
thiền sư biết cách giảng dạy. Học trò của họ ban 
đầu chỉ định ở thiền viện chừng vài ngày nhưng nhờ 
được khích lệ đúng mức nên đã tiếp tục thực tập cho 
đến khi hoàn mãn khóa thiền. Vì vậy, chỉ dạy cho 
họp với căn cơ của người nghe thật là quan trọng. 
Do đó, không đáng ngạc nhiên chút nào khi có hàng 
ngàn người đạt giác ngộ vào mỗi cuối thời Pháp của 
Đức Phật. 

ở đây giữa những người nghe pháp có thể có 
một hoặc hai người đã đầy đủ ba la mật như những 
vị vào thời Đức Phật. Rồi sẽ có thêm những người 
được viên mãn sau những ngày tháng thực tập. 
Những người này có thể đạt giác ngộ trong khi lắng 
nghe Giáo Pháp. Neu bạn không thể giác ngộ bây 
giờ, hãy tiếp tục hành thiền, không bao lâu bạn sẽ 
thành tựu. Những ai chưa từng hành thiền trước 
đây bây giờ gặp được phương pháp đúng đắn và nếu 
thực tập nghiêm chỉnh cũng sẽ đạt giác ngộ. Dù có 
giác ngộ hay không hoặc chỉ làm việc phước thiện, 
bạn sẽ tái sinh vào sáu cảnh trời khi mệnh chung, 
ở đó các bạn sẽ gặp các chư Thánh Thiên, ông cấp 
Cô Độc, nàng Visãkhã và những người khác đã có 
mặt ngay từ thời Đức Phật. Và bạn có thể hỏi họ về 
những gì họ đã học và thực tập theo sự chỉ dạy của 
Đức Phật. Được thảo luận Giáo Pháp với các bậc 
thiện trí thức nơi cảnh trời quả thật là thỏa thích. 


123 


Nếu bạn không muốn tái sinh về cảnh trời nhung 
thích trở lại kiếp nguời, bạn sẽ đuợc tái sanh lại ở đó. 
Một lần nọ, khoảng 25 hay 30 năm truớc, một Phật 
tử thuần thành nguời Hoa mòi một số chu Tăng đến 
thọ trai tại nhà của ông ở Moulmein. Sau bữa ăn, vị 
tăng truởng ban pháp. Ngài nói do phuớc báu của 
thiện nghiệp cúng duờng trai tăng, vị đệ tử nguời 
Hoa sẽ tái sinh vào cõi trời đầy phúc lạc với những 
cung điện tráng lệ và các khu vuờn tuyệt đẹp. Vị 
tăng hỏi thí chủ, “Này thiện tín, ông có muốn sanh 
lên cõi trời không?” “Dạ không, con không muốn 
tái sanh vào cảnh trời,” nguời đó trả lời. Ngạc nhiên, 
vị tăng hỏi, “Tại sao?” Nguời đó nói, “Con không 
muốn ở bất cứ đâu khác. Con chỉ muốn ở trong nhà 
của con, nơi riêng của con.” “Đuợc rồi, ông sẽ tái 
sanh vào lại nhà của mình, nơi riêng của ông,” vị 
tăng trả lời. Vị tăng nói rất đúng. Nghiệp của nguời 
đó sẽ đua đến nơi nào mà nguời đó muốn. 

“Này chư tỳ kheo, nguyện vọng của một người 
có giới đức sẽ được thành tựu nhờ sự trong sạch. ” 

Tăng Chi Bộ Kinh iii, 71 

Giờ này các bạn đang nghe pháp ở đây là những 
nguời có giới đức trong sạch. Vào lúc mà hầu hết 
mọi nguời ở Nguỡng Quang đang vui huởng năm 
mới, các bạn lại đến đây làm những việc phuớc 
thiện, xa cảnh vui chơi, một vài bạn lại đắp y vàng 
và hành thiền. Do giữ tám giới và thiền tập, giới đức 


124 


các bạn trong sạch. Nếu thích sanh về cõi trời, các 
bạn sẽ được như ý. Neu muốn sanh lại cõi người, 
các bạn cũng sẽ được toại nguyện. 

về vấn đề này có một điều đáng cho chúng ta 
quan tâm. Ngày nay các quốc độ ở Ầu Châu và 
Mỹ Châu đang thịnh vượng. Chúng ta sợ rằng 
những người Miến tạo nhiều thiện nghiệp thường 
có khuynh hướng thiên về những quốc gia này và 
sẽ sanh vào đó. Sư nghĩ điều này đã xảy ra rồi. 
Một vài vị hỏi, “Mặc dầu phật tử hay làm phước 
thiện nhưng tại sao các xứ Phật giáo lại không thịnh 
vượng?” Dường như họ hay nghĩ rằng, “Khi một 
người Miến qua đời, người đó chỉ sanh lại ở Miến 
Điện.” Không phải như vậy. Một người có phước 
báu có thể tái sinh bất cứ ở đâu. Một người Miến 
nếu muốn có thế tái sanh mọi nơi. 

Những người giàu sang ở các nước khác có thể 
là người phật tử tốt lảnh từ Miến Điện đã làm những 
điều thiện lành ở đây. Nhưng nơi này không có đủ 
các bậc cha mẹ giàu sang để đón nhận sự tái sinh 
của họ. Do đó, họ phải tái sinh ở một nơi khác. Neu 
bạn sinh ra ở nơi đó và vẫn còn là người phàm tục, 
bạn chắc sẽ theo tôn giáo của cha mẹ mình. Điều 
này rất quan trọng. 

Do đó, để vững niềm tin vào tôn giáo của mình, 
phải thực tập ngay bây giờ. Bạn phải đạt đến giai 
đoạn mà đức tin của mình vào Phật, Pháp, Tăng 


125 


không bao giờ lay chuyên. Đó là tâng Nhập Lưu mà 
một khi đã chứng ngộ dòng thánh này rồi, đức tin 
của bạn nơi Tam Bảo sẽ không bao giờ lay chuyển 
trong bất cứ quốc độ nào bạn được sanh vào. 

Ngày nay được sanh vào cõi người không còn là 
điều tốt nữa. Đời sống ngắn ngủi, bệnh tật đầy rẫy, 
ý thức hệ lẫn lộn, và hiểm nguy quá mức. Do đó, 
nếu không muốn sanh vào cõi người, bạn sẽ sanh 
vào cõi trời. Mặc dầu chưa đạt được Đạo và Quả, 
thiện nghiệp bố thí, cúng dường và giữ giới sẽ đưa 

dẫn bạn đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn. Neu bạn 

• • • 

đã đạt được Đạo và Quả lại càng tốt hơn. 

Và đến được cõi trời không phải là quá khó. Một 
người Indaka của thành Vương Xá chỉ cúng dường 
một muỗng cơm cho chư tăng mà được sanh vào cõi 
trời Đao Lợi. Những thiện tín cư sĩ của chúng ta ở 
Miến Điện đã cúng dường nhiều hơn một muỗng 
cơm. về giới luật, giữ giới một thời gian như tám 
giới (bát quan trai giới) ữong nửa ngày, người giữ 
giới cũng có thể được sanh vào cõi trời. Các bạn 
hiện đang giữ tám giới và hành thiền tốt đẹp, nếu 
muốn, các bạn sẽ dễ dàng đến được cõi trời. Tại 
sao không? Một khi tái sanh vào đó rồi, hãy hỏi các 
chư Thánh Thiên về giáo pháp của Đức Phật và thảo 
luận Phật Pháp với họ. 


126 


Thiên Nữ Uposathã 

Vào thời Đức Phật, có một cô gái tên là uposathã 
ở Sãketa trong khu vực Kosala thuộc Trung Àn. Cô 
ta sống theo giáo pháp của Đức Phật và trở thành 
bậc Thánh Nhập Luu. Khi qua đời, cô đuợc tái sanh 
vào cảnh trời Đao Lợi ngự trong một tòa lâu đài 
tráng lệ. Một ngày nọ, ngài Mục Kiền Liên gặp cô 
trong khi viếng thăm các cảnh trời. 

Chu tăng vào thời đó có đầy đủ trí tuệ và thần 
thông. Họ có thể thăm viếng thiên giới hoặc dùng 
thiên nhãn đế nhìn các cảnh trời hoặc lắng nghe với 
thiên nhĩ. Nhung ngày nay đuợc biết không có chu 
tăng nào đạt đuợc năng lực tâm linh đó. Chúng 
ta không thế đi đến cảnh trời và cho dù tìm cách 
đến nơi, chúng ta cũng không thể thấy các chu thiên 
đuợc. Đừng nói chi đến các vị trời ở các cõi cao 
hơn, chúng ta còn không thế thấy chu thiên ở cõi 
nguời nhu các vị thần cây và hộ tài. 

Ngài Mục Kiền Liên thuờng dùng thần thông để 
viếng các cảnh trời. Ý định của ngài là muốn nghe 
tận tai chu thiên tuờng trình làm thế nào họ sanh 
lên đó đuợc và thiện nghiệp nào họ đã tạo để huởng 
đuợc một đời sống tốt đẹp nhu thế. Dĩ nhiên, ngài 
cũng có thể biết đuợc những câu chuyện của chu 
thiên mà không cần gặp. Nhung ngài muốn đuợc 
nghe chính họ nói. Khi lên đó, ngài đến gần dinh 
thự của thiên nữ uposathã và vị này từ trong dinh 
chào ngài. Ngài Mục Kiền Liên hỏi, “Này thiên nữ, 


127 


vẻ huy hoàng của thiên nữ giông như sự xán lạn của 
Kim Tinh. Thiên nữ đã tạo những thiện nghiệp gì 
để được hưởng sự huy hoàng và đời sống tốt đẹp 
này?” Vị trời nữ trả lời: 

“ Trước đây tôi là một người đàn bà tên uposathã 
ở Sãketa. Tôi lắng nghe lời dạy của Đức Phật, có 
đức tin tròn đầy vào giáo pháp của Ngài và trở thành 
đệ tử cư sĩ nương tựa vào Tam Bảo.” 

Có đức tin vào Phật, Pháp, và Tăng là ''quy y 
Tam Bảo”. Bạn thế hiện điều này bằng cách lập lại 
câu nguyện: “Con xin nương tựa nơi Phật, con xin 
nương tựa nơi Pháp, con xin nương tựa nơi Tăng.” 

Đức Phật hiểu biết tất cả các pháp. Chính Ngài 
đã chứng ngộ Niết Bàn, đoạn tận phiền não như già, 
bệnh, chết. Ngài giảng dạy Giáo Pháp để chúng 
sanh có thế hưởng hạnh phúc Niết Bàn như Ngài. 
Neu một người hành theo lời dạy của Đức Phật, 
người đó sẽ tránh được bốn khổ cảnh và thoát khỏi 
khổ đau. Tin như vậy, bạn quay về nương tựa nơi 
Đức Phật. Kh i bị bịnh bạn phải có niềm tin vào 
người thầy thuốc của mình, “Vị y sĩ này là chuyên 
viên có thể chữa tôi khỏi bệnh.” Tương tự như vậy, 
bạn phải có niềm tin nơi Đức Phật, biết rằng bạn sẽ 
vượt thoát khỏi phiền não bằng cách thực hành theo 
lời Ngài dạy. Nhưng ngày nay một số người dường 
như không biết ý nghĩa của quy y. Họ lặp lại công 
thức quy y bởi vì cha mẹ hay thầy bắt làm như vậy. 
Điều này thật không đúng. Bạn phải biết ý nghĩa, 


128 


tư duy về điều này trong tâm, và lặp lại câu nguyện 
một cách thành kính. Neu bạn không thế thực hành 
được thường xuyên, hãy cố gắng thỉnh thoảng tụng 
đọc các lời nguyện này. 

Khi nói “Xin quay về nương tựa nơi Pháp” là 
bạn đặt niềm tin vào những lời Đức Phật dạy về 
Đạo, Quả, và Niết Bàn. Bạn xác quyết đức tin của 
mình rằng sự thực tập những lời dạy này sẽ giúp bạn 
thoát khỏi những đọa cảnh thấp kém và vượt khỏi 
phiền não của vòng tái sanh. 

Khi nói “Xin quay về nương tựa nơi Tăng” là 
bạn đặt niềm tin vào tình đạo của các bậc Thánh, 
những người thực hành giáo pháp của Đức Phật và 
đạt được Đạo và Quả. Bạn có niềm tin là nương tựa 
vào Tăng sẽ giúp bạn thoát khỏi bốn cõi thấp kém 
và vòng luân hồi. 

Một người đã quy y Tam Bảo đuợc gọi là cư sĩ 
nam (upasaka) hay cư sĩ nữ (Upasika). Là một thiện 
tín, người đó làm nhiều điều phuớc thiện nên được 
tái sanh vào cảnh trời. 

“Những ai đã quy y Phật sẽ không đọa bổn cõi 
thẩp kém. 

Sau khi rời bỏ thân người, 

Họ sẽ mang thân hình các vị trời. ” 

Trường Bộ Kinh ii, 204 
Tương ưng Bộ Kinh i, 25 


129 


Thiên nữ uposathã cũng còn tạo những thiện 
nghiệp khác. Vị trời tiếp tục: “Tôi có giới đức tròn 
đầy. Tôi cúng dường, bố thí. Tôi giữ tám giới.” 

Những người không biết Phật Pháp hay chế riễu 
việc giữ tám giới và thường nói: “Bạn nhịn ăn rồi 
đói lã. Chỉ có vậy thôi.” Họ không biết gì về thiện 
nghiệp và bất thiện nghiệp. Họ không hiểu rằng 
vượt qua được sự thèm ăn hay tham ăn khiến thiện 
tâm phát triến. Tuy nhiên, họ biết sự nhịn ăn tô"t 
cho người bịnh như thế nào và ca ngỢi việc này. 
Họ chỉ biết phúc lợi vật chất mà thôi. Họ hoàn toàn 
mù tịt về tâm và tái sanh. Giữ tám giới là để ngăn 
ngừa những điều bất thiện sanh khởi và phát triến 
điều lành giống như sự tự chế. “Những bậc thánh, 
các vị A La Hán, sống xa lìa các điều bất thiện như 
sát sanh, trộm cắp, tình dục, tà mạng, rượu chè, ăn 
sái giờ. Tôi sẽ nguyện tôn kính noi theo gương các 
ngài suốt trọn một ngày nay.” Người thiện tín tư 
duy như vậy khi thọ tám giới. Khi thấy đói, bạn nỗ 
lực tự chế cho tâm mình khỏi bị phiền não vì đói 
bụng. Đây là một hành động thảnh thiện. Khi hành 
động thảnh thiện sanh khởi, tâm trở nên trong sạch. 
Vì tâm trong sạch, khi bạn chết, sự trong sạch của 
tâm tiếp tục. Chính điều này mà chúng ta nói là 
“sanh làm người hay trời.” 


130 


Chân Lý 


Vị thiên nữ tiêp tục, “Tôi được đên sông ở cung 
điện này do kết quả của sự tiết chế và rộng lòng.” 
ở đây, “tiết chế” rất là quan trọng. Ngay trong thế 
gian này, nếu không tiết chế trong việc chi tiêu bạn 
sẽ trở nên nghèo túng. Neu không tiết chế trong 
hành động, bạn sẽ nhiễm bệnh hay phạm tội ác. Đối 
với kiếp sống tới, tiết chế rất quan trọng bởi vì nó 
có thể thanh lọc tâm. Còn sự rộng lòng có thể giúp 
một người tái sanh lên thiên giới là sự hiếu biết rất 
thông thường đối với người Phật tử. 

Vị thiên nữ nói, “Tôi biết Tứ Diệu ỡé.” Những 
chân lý cao thượng này là những sự thật được các 
bậc thánh biết hay được các ngài thân chứng. Một 
khi hiếu biết thấu suốt những sự thật này, bạn trở 
thành bậc thánh. Đó là Sự Thật về Khổ {Khổ Đẻ), 
Sự Thật về Nguyên Nhân của Khổ {Tập Để), Sự 
Thật về Diệt {Diệt Đế), và Sự Thật về Con 
Đường Đưa Đến Diệt Khổ {Đạo Đế). Đây là phần 
quan trọng nhất. 

“Hiểu biết những Sự Thật Cao Thượng” không 
có nghĩa là học từ người khác nói nhưng là tự mình 
kinh nghiệm. Bạn nên thấy rõ chúng, từ bỏ những 
gì đáng từ bỏ, tự thân chứng (mục đích) và tự mình 
thấy rõ Con Đường. Chú Giải đã giải thích như 
vậy. 


131 


Ngũ uân thủ tạo nên Khô Đê. Do đó, chú niệm 
các uẩn và biết chúng là hiểu Khổ Đế. Trong khi ghi 
nhận, bạn đã thấy chúng sanh khởi, hoại diệt, tạo ra 
sự khố nhu thế nào. Bạn hiếu biết rõ ràng trong khi 
hành thiền. Khi đạt Thảnh Đạo, bạn thực chứng 
Niết Bàn, sự chấm dứt khố rồi khi suy nghiệm lại 
thấu suốt đuợc rằng bất cứ gì có tính sanh diệt và 
chua ngừng nghỉ là khổ. Bạn thật hiểu nhu vậy vào 
lúc đạt Đạo Tâm. 

Khi hành thiền, ta có thể không có sự luyến ái 
vào đề mục đang đuợc theo dõi. Đây là sự hiểu biết 
bằng cách từ bỏ. Khi suy nghiệm trở lại, sự luyến 
ái sẽ không sanh khởi đối với những đối tuợng đã 
đuợc thấy là vô thuờng, khổ, và vô ngã vì nó đã 

đuợc tận diệt. Bạn sẽ hiểu đuợc nhu vậy khi hành 

• • • • • • 

thiền. Khi thực chứng Thánh Đạo và Niết Bàn, sự 
ham muốn sẽ không thế sanh khởi nữa. Với Tu Đà 
Hoàn Đạo, bất cứ ham muốn thô thiến nào dẫn đến 
các khổ cảnh đều đuợc đoạn tận. Với Bất Lai Đạo, 
tất cả ham muốn về ái dục đều chấm dứt và đối với 
A La Hán Đạo, tất cả ham muốn còn lại đều đuợc 
diệt tận. 

Bất cứ lúc nào bạn ghi nhận, sẽ không có ô nhiễm, 
không tạo nghiệp cho nên phiền não sẽ không có cơ 
hội sanh khởi đối với đề mục đang đuợc ghi nhận. 
Tất cả đều đuợc dập tắt. Sự chấm dứt Khổ nhu thế 
đuợc kinh nghiệm trên mỗi ghi nhận. Đây là cách mà 


132 


bạn thực chứng Diệt Đế. Vào lúc đạt Đạo Tâm bạn 
chứng ngộ Niết Bàn. Điều này bây giờ đã rõ ràng. 

Mỗi khi hành thiền, Chánh Kiến về bản chất thực 
sự của danh và sắc sanh khởi. Một khi có Chánh 
Kiến rồi, các trạng thái tâm {tâm sớ) như Chánh Tư 
Duy cũng đồng thời sanh khởi. Có được tám chi 
của Bát Chánh đạo là phát triển được Con Đường. 
Bạn hiếu được như thế khi hành thiền. Tám chi sanh 
khởi vào lúc đạt Đạo Tâm và chứng ngộ Niết Bàn. 
Người đã đạt được Đạo và Quả khi suy nghiệm lại 
sẽ thấy Thánh Đạo được hình thảnh như thế nào. 
Đây là trí tuệ giác ngộ. 

Do đó, nếu bạn hiểu được danh và sắc là khổ như 
thế nào, nếu bạn từ bỏ được ái dục là nguyên nhân 
đưa đến khổ đau, nếu bạn thân chứng được sự chấm 
dứt khố, và nếu bạn tự hình thảnh Bát Chánh Đạo 
trong bạn, chúng tôi có thể nói bạn đã biết Tứ Diệu 
Đế. Do đó, khi thiên nữ uposathã nói là biết Tứ 
Diệu Đe, vị ấy ngụ ý mình đã thấy được con đường 
tuệ giác và thánh đạo bằng chính kinh nghiệm tự 
thân. Nói một cách khác vị thiên nữ này đã là bậc 
Thánh Dự Lưu. 

Một khi bạn biết Tứ Diệu Đế bạn cũng biết luôn 
Thánh Pháp. Chúng tôi sẽ trích một đoạn kinh: 

“...vị thảnh Đệ Tử thông suốt giáo pháp, đã 
thay các bậc thánh là người thiện xảo trong Thảnh 
Pháp. ” 


133 


Nêu bạn không phải là bậc Thánh, bạn sẽ không 
biết bằng trí tuệ chân chánh bậc Thánh là nguời nhu 
thế nào. Những ai chua gia nhập Tăng Đoàn sẽ 
không biết bằng kinh nghiệm cá nhân về cách sống 
và ứng xử của một vị tăng. Những ai chua hành 
thiền sẽ không biết một thiền sinh sống và hành xử 
nhu thế nào. Chỉ khi nào chính bạn là một thảnh 
nhân bạn mới biết ai là bậc Thánh. 

Theo Chú Giải, Thánh Pháp gồm Tứ Niệm Xứ, 
Tứ Chánh cần, Tứ Như Ỷ Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Giác Chi và Bát Chánh Đạo. Tất cả có bảy 
loại. Neu bạn biết bất cứ loại nào trong bảy loại này, 
bạn biết luôn sáu loại kia. Do đó, chúng tôi đã nói là 
nếu bạn biết Tứ Diệu Đế bạn sẽ biết Thánh Pháp bởi 
vì Bát Chánh Đạo là một trong những Thánh Pháp 
đuợc bao gồm trong Tứ Diệu Đe. 

Khi bạn nỗ lực thành đạt bất cứ loại nào trong 
bảy loại nhu là Tứ Niệm Xứ, bạn sẽ hiểu rõ Tứ 
Niệm Xứ từ chính kinh nghiệm của mình. Đây là 
sự hiếu biết thật sự. Học từ nghe nói lại sẽ không 
đuợc nhu vậy. 

“Vị tỳ kheo khi đi biết là ‘mình đang đi’.'' Do 
đó, thiền sinh sắp đạt thánh quả khi đi ghi nhận ‘đi, 
đi’ hoặc ‘dở, bước, đạp’. Trong khi đi nhu vậy, 
chánh niệm cũng nhu trí tuệ nhận biết đối tuợng 
sanh khởi bất cứ lúc nào vị đó ghi nhận. Bạn hiếu 
biết ý muốn đi, sắc pháp đi, và sự ghi nhận sanh rồi 


134 


diệt như thê nào. Chánh niệm và trí tuệ sanh khởi 

• • • 

bất cứ lúc nào bạn ghi nhận qua sự quán thân trên 
thân hay Thân Niệm Xứ. 

“Vị đó biết ‘Tôi đang có khổ thọ’ khi kinh 
nghiệm khố thọ.” Thiền sinh ghi nhận 'nóng, nóng' 
hay 'đau, đau' bất cứ khi nào nóng hay đau sanh 
khởi. Như vậy, vị đó chánh niệm và hiểu biết cảm 
thọ sanh khởi và hoại diệt nhu thế nào. Đây là cách 
vun bồi chánh niệm qua pháp quán thọ trên thọ hay 
Thọ Niệm Xứ. 

“Vị đó biết tâm mê đắm là mê đắm.” Mỗi lần 
một tư tưởng hay ý nghĩ như thế sanh khởi, thiền 
sinh ghi nhận 'đang dính mắc, đang thỏa thích'. 
Như vậy, vị đó chánh niệm và hiểu biết chúng sanh 
khởi và hoại diệt như thế nào. Đây là cách phát 
triến chánh niệm qua pháp niệm tâm trên tâm hay 
Tâm Niệm Xứ. 

“Người nào đang có ái dục ghi nhận 'cỏ ái dục"'. 
Thiền sinh ghi nhận 'ải dục, thỏa thích'..., chánh 

niệm và hiếu biết ái dục sanh khởi và hoại diệt như 

• • • • 

thế nào. Đây là sự trau giồi chánh niệm qua cách 
quán pháp trên pháp hay Pháp Niệm Xứ. Điều này 
cũng được áp dụng đối với các chướng ngại khác 
trong năm triền cái. 

Những ai đã được rèn luyện ở đây đều hành thiền 
và hiếu biết từ chính kinh nghiệm của mình sẽ đạt 
được sự thiện xảo trong Thánh Pháp như Tứ Niệm 


135 


Xứ. Đông thời, họ cũng có Tứ Chánh Cân hay bôn 
sự tinh tấn bằng cách nỗ lực loại bỏ bất thiện pháp 
đã sanh khởi; hoặc ngăn ngừa các bất thiện pháp 
chưa sanh khởi; hoặc phát triến các thiện pháp về 
tuệ giác và Đạo chưa sanh khởi; hoặc gia tăng các 
tuệ giác đã sanh khởi. Tứ Như Ý Túc hay bốn sự 
thành đạt cũng có liên hệ ở đây. Khi làm việc, bạn 
phải dựa vào ước muốn (dục), cố gắng (tinh tấn), 
tâm lực (tâm) hay sự trí tuệ xem xét (trạch pháp). 
Ngũ Căn gồm tín, tấn, niệm, định và huệ cũng có 
mặt. Ngũ Lực cũng gồm năm yếu tố giống như Ngũ 
Căn. Thất Giác Chi cũng hiện diện. Khi ghi nhận, 
bạn có chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỉ, khinh 
an, định và xả giác chi. Và cũng có Bát Chánh Đạo 
khỏi cần nhắc lại ở đây. 

Trở lại câu chuyện của thiên nữ uposathã. Vị 
đó nói, “Tôi giữ ngũ giới. Tôi là cư sĩ nữ của Đức 
Phật Cù Đàm đã từng được nghe giảng về Nandana 
và muốn đến đó. Ket quả tôi được tái sinh lên đây 
ỞNandana.” 

Nandana là tên một hoa viên ở thiên giới. Vào 
ngày xưa mọi người nói nhiều đến Nandana cũng 
như ngày nay người ta nói về Hoa Kỳ hay Âu Châu, 
uposathã nghe mọi người nói về khu vườn của các 

vị trời nên muốn được sanh lên đó và đã đạt được 

• • • • 

ước nguyện này. Nhưng bây giờ vị thiên nữ đã chán 
cảnh này, không còn thấy hạnh phúc như trước nữa. 


136 


Bà nói với ngài Mục Kiên Liên, “Vì đã không theo 
lời dạy của Đức Phật nên hướng tâm ý vào cõi thấp 
kém này, bây giờ tôi hối tiếc.” 

Đức Phật dạy chúng ta là đời sống dù dưới bất cứ 
hình thức nào cũng đều không tốt lành mà chỉ là sự 
khổ đau. Ngài sách tấn chúng ta nỗ lực để chấm dứt 
đau khổ. Nhưng uposathã không nghe lời Ngài dạy 
và ao ước đời sống ở thiên giới và bây giờ bà nhận 
thức ra được mình đã sai lầm. 

Có thể bạn hỏi, “Tại sao không nỗ lực chấm dứt 
khổ đau ngay ở thiên giới?” Điều này không dễ 
dàng vì ở đó các chư thiên luôn luôn ca hát, nhảy 
múa và vui chơi. Không có được lấy một nơi yên 
tĩnh như ở cõi người. Ngay cả nơi thế gian này của 
loài người, khi là thiền sinh về lại nhà, bạn đâu dễ 
hành thiền được tốt đẹp đâu, có phải vậy không? 
Do đó, hãy nỗ lực ngay bây giờ. 

Ngài trưởng lão Mục Kiền Liên sách tấn vị thiên 
nữ với những lời như sau, “Đừng lo lắng, uposathã. 
Đức Toàn Giác đã tuyên bố nàng là bậc Thánh Nhập 
Lưu với sự chứng đắc đặc biệt. Nàng đã thoát khỏi 
những đọa xứ.” 

Vị thiên nữ trẻ này vẫn còn ở trên cung trời Đao 
Lợi. Nàng chưa ở đó lâu tính theo thời gian trên 
cõi trời. Một thế kỷ ở đây bằng một ngày trên đó. 
Từ thời Đức Phật đến giờ mới khoảng 2,500 năm 
tương đương với 25 ngày theo lịch của cung trời 


137 


Đao Lợi. Nàng chưa đầy một tháng tuổi. Nếu đạt 
giác ngộ bây giờ, trong 40, 50, hay 60 năm nữa bạn 
sẽ có thể sanh lên cõi trời này, gặp vị thiên nữ và 
thảo luận Phật Pháp với nàng một cách bình đắng. 
Neu bạn chưa đạt được bất cứ tầng giác ngộ nào cả 
cũng đừng nãn lòng vì ít nhất bạn cũng được sinh 
lên cõi trời. Lúc đó hãy hỏi pháp chư Thánh Thiên, 
lắng nghe lời giảng, và hành theo những gì họ chỉ 
dạy. Rồi bạn sẽ đạt được Đạo và Quả. sắc tướng 

của chư thiên thật thuần tịnh và tâm sanh khởi dựa 

• • • 

vào sắc thuần tịnh này rất tinh thông, mau lẹ. Do 
đó, nếu nhớ những gì mình đã thiền tập ở cõi người, 
bạn sẽ hiếu biết trạng thái sanh khởi và hoại diệt của 
thân tâm và đạt Đạo và Quả ngay tức khắc. 

“Những kinh nghiệm giảo pháp thực chứng 
trước đây trôi chảy đến vị này trong hỉ lạc. Này chư 
tỳ kheo, sự hồi tưởng sanh khởi chậm chạp. Nhưng 
rồi vị đổ nhanh chóng đạt Đạo, Quả và Niết Bàn. ” 

Tăng Chi Bộ Kinh i, 505 

Một người đàn bà dòng Thích Ca tên Gopikã là 
một bậc Thánh Nhập Lưu chết và tái sanh thảnh con 
trai của Đe Thích, vua của cung trời Đao Lợi. ở 
đó vị này thấy ba thiên tử Gandhabba đến khiêu vũ 
tại cung điện của cha chàng. Gopaka (tên bây giờ 
của chàng) nhớ lại rằng ba vị này là các tỳ kheo mà 
chàng từng tôn sùng trong kiếp trước bèn liền nói 
cho họ biết. Lúc bấy giờ, hai trong ba vị này nhớ lại 


138 


được pháp mà họ đã hành, thiên tập ngay tại đó. Họ 
đắc các tầng thiền, rồi trở thảnh bậc Thảnh Bất Lai 
và lên cõi trời Phạm Thiên. 

Như thế có rất nhiều các vị thiên nam và thiên 
nữ như uposathã đang ở trên cõi trời đã thực hành 
giáo pháp trong thời Đức Phật. Có nhiều vị như 
Gopaka đã tái sanh thảnh chư thiên từ thân người 
đàn bà. Tất cả các vị này đã thực tập như các bạn ở 
đây. Thật là hứng khởi. Đây là con đường xưa đã 
được các bậc Thánh đi qua. Bạn phải biết là chúng 
ta đang bước theo con đường này. Mỗi lần ghi nhận 
là mỗi lần các bạn đang thực sự đi trên đó. Như một 
lữ hành gần đến đích sau mỗi bước chân, bạn đang 
tiến gần đến Niết Bàn với mỗi ghi nhận của mình. 

Nếu Đạo Quả có thể đạt được sau 10,000 lần ghi 
nhận, và nếu bây giờ bạn đã ghi nhận được 1,000 
bạn cần 9,000 lần ghi nhận nữa để đạt Niết Bàn. 
Nếu bạn có 9,999 lần ghi nhận, thì lần ghi nhận tới 
sẽ là dòng Thánh đạo. Càng ghi nhận, càng gần tới 
Thánh Đạo. 

Mong cho các bạn có thể ghi nhận vể Ngũ uẩn 

Bất cứ lúc nào chúng sanh khởi qua sáu cửa giác 
quan. 

Mong các bạn thực chứng được Vô thường, Khổ 
và Vô ngã. 

Cầu mong cho các bạn gặt hái nhiều tiến bộ 


139 


nhanh chóng về tuệ giác và kinh nghiệm Niết Bàn, 
chấm dứt khổ đau. 


140 


VAN ĐẠO 


Sau đây là những câu hỏi của thiên sinh đuợc 
ngài Hòa Thuợng Thiền Su Mahasi trả lời: 

1. Thưa Hòa Thượng, Ngài có tin tưởng trọn 
vẹn vào pháp hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ khi 
ngài mới bắt đầu thực tập không? 

Thành thật mà nói, lúc đầu Su không tin tuởng 
lắm vào pháp hành này. Do đó, Su không phiền 
trách bất cứ ai thiếu lòng tin vào pháp hành này 
truớc khi thực tập. Lý do là họ ít hay chang có kinh 
nghiệm nào về pháp hành này cả. 

Vào năm 1931, khi Su đang ở vào tuổi hạ thứ 
tám, Su tò mò và lẫn lộn khi nghe ngài thiền su 
Mingon Zetawin Sayadawgyi dạy: Niệm ‘í?ỉ’ khi 
đang đi, niệm 'đứng' khi đang đứng, niệm 'ngồi' khi 
đang ngồi, niệm 'nằm' khi đang nằm, niệm 'co' khi 
đang co, niệm 'duỗi' khi đang duỗi và niệm 'ăn' khi 
đang ăn. Su thấy lẫn lộn vì cách niệm này không có 
đề mục theo chân đế (sự thật tối hậu) nhu là thân tâm 
với đặc tính vô thuờng, khổ và vô ngã của chúng. 
Nhung Su cũng để ý đến cách thực tập này và nghĩ 
“phuơng pháp Hòa Thuợng dạy thật là kỳ lạ.” Su 
tin tuởng Ngài là một bậc am tuờng giáo pháp đang 
chỉ dạy từ kinh nghiệm của mình nên có lẽ còn quá 


141 


sớm đê Sư khăng định là pháp hành này hay hay dở. 
Do đó, Sư bắt đầu thực tập với Ngài. 

2. Xỉn Ngài giải thích về ý nghĩa của niệm xứ. 

Niệm Xứ (satipatthana) có nghĩa là chánh niệm 
hay nhớ luôn luôn. Những gì hành giả luôn luôn 
nhớ ghi nhận ở đây là tất cả các hiện tượng tâm lý, 
vật lý hay tổng quát ngay giây phút chúng sanh khởi 
đến mình. 

3. Con tin là Ngài đạt nhiều tiến bộ nhanh chóng 
trong sự thực tập của Ngài, tuệ giác này tiếp theo 
tuệ giác kia, cổ phải vậy không? 

Không, Sư không được như vậy đâu. Sư chỉ 
thâm cảm được pháp hành Thiền Minh Sát ba hay 
bốn tuần sau khi bắt đầu thực tập bởi vì Sư không 
tinh tấn đúng mức. Tuy nhiên, một vài thiền sinh ở 
đây dù pháp hành Thiền Minh Sát tương đối còn mới 
mẻ đối với họ, họ đã phát triển được chánh niệm và 
định tâm chỉ sau một tuần để thấy được vô thường, 
khổ và vô ngã tới một mức độ nào đó. Đối với Sư, 
Sư không có một tiến bộ nào đáng kể sau một tháng 
thực tập đừng nói chi chỉ mới năm ba ngày. 

Thật ra, lúc đầu Sư chẳng có tiến bộ nào cả do 
niềm tin vào pháp hành Thiền Minh Sát không đủ 
mạnh và tinh tấn không đúng mức. Lúc đó, hoài 
nghi (vicikiccha) thường cản trở tuệ giác và Đạo 
Quả phát sinh. Do đó, Sư đã lãng phí thời giờ vì đã 
nhầm lẫn hoài nghi với sự phân tích hiệu quả. Vì 


142 


vậy, thiền sinh cần loại bỏ hoài nghi. 

Bấy giờ, Sư nghĩ “pháp hành này chỉ là phương 
cách thực tập theo ý niệm hay qui ước khi theo dõi 
các đối tượng như đi, co, duỗi... chứ không phải là 
sự thực hành theo chân đế. Ngài Hòa Thượng Thiền 
Sư Trưởng dạy Sư cách hành này như một sự huấn 
luyện sơ đẳng, có lẽ sau này Ngài sẽ dạy thêm về sự 
phân biện giữa thân và tâm...” 

về sau, trong khi đang thực tập, đột nhiên Sư 
thực chứng. 0, đây không những là pháp hành sơ 
đẳng nhưng sự ghi nhận các tác động tâm vật lý như 
đi, co, duỗi.. .cũng còn là pháp hành trung hay cao 
cấp nữa. Đây là những gì Sư đã theo dõi. Ngoài ra, 
không có gì khác nữa. 

4. Thưa Ngài, chúng con phải theo dõi cái gì khi 
mới bắt đầu thực hành? 

Theo lời dạy của Phụ Chú Giải và luận thư Thanh 
Tịnh Đạo, “pháp hành Thiền Minh Sát chú trọng 
đến những đối tượng rõ ràng hay nổi bật.” Do đó, 
thiền sinh được dạy bắt đầu thực tập Thiền Minh 
Sát bằng cách theo dõi những đối tượng rõ ràng dễ 
ghi nhận. Không nên bắt đầu với đề mục khó khăn 
hay vi tế nghĩ rằng như vậy sẽ hoàn mãn sự thực tập 
nhanh chóng hơn. Tương tự như khi mới bắt đầu đi 
học, học sinh được cho những bài dễ hiểu, không 
nên học những bài khó khăn. Cũng vậy, bạn nên bắt 
đầu thực tập với cách theo dõi dễ dàng nhất. Chẳng 


143 


hạn, khi đi, hãy ghi nhận ‘đi Chỉ có vậy thôi. 

5. Thưa Ngài, có thể nào kinh nghiệm được hiện 
tượng theo chân đế bằng cách “chỉ ghi nhận ‘đi ’khi 

_ 7 ^ í y ĩĩ rị 

mình đi ? 

Có ba loại “Tôi”. Loại thứ nhất là “tôi” nhầm 
lẫn như một người hay bản ngã do tà kiến (ditthi) 
gây ra. Loại thứ hai là “tôi” được đồng hóa với một 
người nào đó quan trọng trong ý nghĩa về ngã mạn 
(mana). Và cuối cùng là “tôi” mà chúng ta sử dụng 
trong ngôn ngữ hàng ngày theo ý nghĩa quy ước. 
Khi đi, bạn ghi nhận 'đV thì cái “íơỉ” này thuộc loại 
thứ ba. Ngay cả Đức Phật và các vị A La Hán cũng 
dùng vì không liên hệ gì đến tà kiến và ngã mạn. 

Mặc dù ngôn ngữ quy ước được sử dụng, thiền 
sinh sẽ kinh nghiệm hiện tượng theo chân đế vượt 
ra ngoài ý niệm khi sự định tâm đủ mạnh. Khi đi 
chang hạn, vào một lúc nào đó, thiền sinh sẽ kinh 
nghiệm ý muốn dở chân, sự cứng, căng hay chuyển 
động trong khi đi và sự thay đổi không ngừng của 
chúng. Thiền sinh sẽ không thấy hình dạng cứng 
chắc nhưng là những hiện tượng sanh diệt theo cách 
thế của chúng. Khi đến lúc, thiền sinh sẽ thấy không 
chỉ đối tượng quan sát mà còn tâm quan sát đồng 
thòi sanh diệt tức khắc. Neu bạn không tin, hãy thử 
đi. Sư bảo đảm với các bạn là nếu theo đúng sự chỉ 
dẫn của Sư, bạn sẽ chính mình thực sự kinh nghiệm 
được điều này. 


144 


6. Thưa Ngài, có phải ngài sáng tạo ra phương 
pháp theo dõi chuyên động ‘phồng, xẹp ’ của bụng 
khi thở hay không? 

Sư không phải là người sáng tạo ra phưong pháp 
theo dõi ‘phồng, xẹp’. Thật ra chính Đức Phật là 
người đã sáng tạo ra bởi vì Ngài dạy theo dõi yếu tố 
gió hay phong đại (vayo-dhatu) bao gồm trong ngũ 
uẩn. Sự phồng xẹp là do yếu tố gió gây ra. 

Thoạt tiên, một số người nghi ngờ phương pháp 
theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Tuy nhiên, được 
khuyến khích bởi bạn đạo, sau đó họ thử nghiệm. 
Rồi vì rất thích phương pháp này nên họ quay ngược 
lại chỉ trích những người chê nó. Sư chắc chắn là 
những ai đã thử nghiệm sẽ biết ơn pháp hành này từ 
kinh nghiệm thực chứng của mình giống như chính 
mình đã nếm được vị ngọt ngào của đường vậy. 

7. Thưa ngài, trong sự thực tập Thiền Minh 
Sát, có cần phải đặt tên cho đề mục ‘phồng, xẹp’... 
không? 

Tên dù là thuật ngữ hay ngôn ngữ thông dụng 
đều là ý niệm hay quy ước nên không quan trọng 
cho lắm. Điều quan trọng là ghi nhận hiện tượng 
đang xảy ra nơi đề mục như ‘phồng và xẹp của bụng 
khi thở’. Trong sự thực hành, chỉ cần ghi nhận đối 
tượng mà không cần phải đặt tên gì cả. 

Tuy nhiên, việc không đặt tên có thể khiến cho 


145 


một số thiền sinh sơ cơ gặp khó khăn trong việc ghi 
nhận toàn vẹn đối tượng một cách rõ ràng và chính 
xác. Ngoài ra, việc không đặt tên sẽ không dễ dàng 
cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm đến thiền sư 
hoặc cho thiền sư khuyên dạy thiền sinh. Đó là lý 
do tại sao thiền sinh được dạy nên đặt tên đề mục 
khi theo dõi. Dù vậy, cũng rất là khó khăn để dùng 
thuật ngữ cho tất cả đối tượng mà thiền sinh gặp 
phải. Do đó, Sư dạy thiền sinh dùng ngôn ngữ bình 
thường như 'phồng, xẹp' khi thực tập. 

8. Thưa Ngài, Ngài có luôn luôn khuyến khích 
chủng con niệm tên đề mục khi thực tập không? 

Không, không phải luôn luôn như vậy. Có những 
lúc bạn thấy đối tượng xảy đến bạn một cách quá 
nhanh khiến bạn không đủ thì giờ đế niệm tên từng 
cái. Bạn phải theo kịp đề mục bằng cách chỉ ghi 
nhận từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác nên 
không cần phải niệm tên. Cũng có thể ghi nhận bốn, 

năm hay mười đề mục mặc dầu bạn chỉ có thế niệm 

«/ • • • • 

tên một đề mục mà thôi. Đừng quan tâm đến vấn 
đề này. Đó chỉ là để giúp bạn làm được điều mình 
muốn mà thôi. Neu bạn cố gắng niệm tên tất cả các 
đề mục xảy đến, chắc chắn là bạn sẽ kiệt sức ngay. 
Vấn đề là hãy cẩn thận ghi nhận đề mục chẳng hạn 
ghi nhận đặc tính của chúng. Trong trường họp này, 
bạn cũng có thế chánh niệm theo dõi đối tượng xảy 
ra qua sáu cửa giác quan ữong từng khoảnh khắc 


146 


thay vì ghi nhận một cách máy móc. 

9. Thưa Ngài, có sự bất lợi nào không nếu không 
niệm tên đề mục thiền như phồng, xẹp, ngồi, đứng, 
làm, nằm...? 


Dĩ nhiên là có những bât lợi trong việc không 
niệm tên đề mục thiền, chang hạn như không ghi 
nhận đồng thời các hiện tượng danh sắc xảy ra hay 
ghi nhận một cách hời hợt hoặc nỗ lực ghi nhận suy 
giảm... 


10. Thưa Ngài, nếu niệm ‘ngồi, ngồi’ khi đang 
ngồi là hành thiền, tại sao thiền sinh được chỉ dạy 
là phải niệm ‘phồng, xẹp’khi ngồi thiền? 

Dĩ nhiên, hành thiền đúng là niệm ‘ngồi, ngồi’ 
khi đang ngồi. Tuy nhiên, nếu hành giả chỉ theo dõi 
một đề mục duy nhất trong một thời gian, sự hành 
thiền trở nên quá dễ dàng đến nỗi hành giả mất quân 
bình do quá ít tinh tấn và nhiều định tâm. Điều này 
đưa đến hôn trầm thụy miên (buồn ngủ) và chánh 
niệm yếu ớt hay cạn cợt. Đó là lý do tại sao thiền 
sinh được chỉ dạy theo dõi phồng xẹp như là đề mục 
chính mỗi khi ngồi thiền. 

11. Thưa Ngài, làm thế nào để thiền sinh có được 
sự quân bình giữa sự định tâm và tinh tẩn bằng cách 
theo dõi ‘phổng và xẹp ’? 

Theo dõi ‘phồng, xẹp’ của bụng không đem lại 
quá nhiều định tâm bởi vì đây không phải là loại đề 


147 


mục đều đều cũng nhu sẽ không có sự tinh tấn thái 
quá bởi vì chỉ có hai loại đối tuợng để theo dõi. Do 
đó, sự theo dõi ‘phồng và xẹp’ của bụng giữ đuợc sự 
quân bình giữa định tâm và tinh tấn. 

12. Thưa Ngài, mục đích của việc luân phiên thực 
tập giữa ngồi một giờ và kinh hành một giờ là gì? 

Kinh hành quá nhiều có khuynh huớng gia tăng 
tinh tấn và giảm định tâm. Vì thế, thiền sinh đuợc 
chỉ dạy ngồi và kinh hành thay đổi nhau sau mỗi giờ 
thực hành. Nhờ vậy, sự quân bình đuợc duy trì giữa 
định tâm và tinh tấn. 

13. Thưa Ngài, nếu một người theo dõi ‘phồng, 
xẹp ’, cổ phải người đổ chỉ theo dõi bụng phồng và 
xẹp không mà thôi? 

Đúng nhu vậy khi mới bắt đầu thực tập. Thiền 
sinh chỉ ghi nhận chuyển động của bụng mà thôi. 
Không có vấn đề gì đối với cách thực tập này cả. 
Dĩ nhiên, sự chứng ngộ Đạo và Quả khó mà xảy ra 
ngay lúc này. Ngay cả tuệ giác đầu tiên về phân biệt 
danh sắc cũng chua thể đạt đuợc. 

Ngay lúc mới bắt đầu thực tập, thiền sinh phải 
nỗ lực giữ không cho các chuông ngại tâm hay triền 
cái sanh khởi bằng cách theo dõi khắn khít, chặt chẽ 
đề mục. Chỉ khi nào các chuớng ngại bị ngăn chận 
trong một thời gian dài và tâm không bị phóng hay 
chi phối, lúc đó thiền sinh mới bắt đầu kinh nghiệm 


148 


các hiện tượng thật sự liên hệ đên chuyên động 
'phồng, xẹp' như cứng, căng, rung động... vượt ra 
ngoài hình dạng của bụng. 

14. Thưa Ngài, khi đứng thiền sinh cần ghi nhận 
cái gì? 

Khi đứng, hãy liên tục ghi nhận 'đứng, đứng'. 
Neu ghi nhận trở nên đều đều vì chỉ có một đề mục 
theo dõi, các chỗ tiếp xúc nổi bật nên được thêm vào 
đế ghi nhận như 'đứng, đụng; đứng, đụng ’. Hoặc 
bạn cũng có thể theo dõi sự phồng xẹp của bụng lúc 

đó. 

15. Thưa Ngài, khi thiền sinh ghi nhận lạnh hoặc 
nóng thì đổ là hoả đại hay khô thọ? 

Khi thiền sinh chỉ ghi nhận sức nóng thì đó là 
kinh nghiệm về hỏa đại (nguyên tố lửa). Neu vị đó 
thấy nóng là không thoải mái, khó chịu hay khố sở, 
kinh nghiệm đó là khố thọ. Tương tự với gió hay 
nước, đó có thể là phong đại hay thủy đại hoặc khổ 
thọ tùy theo truòng họp. 

16. Thưa Ngài, như thế nào thiền sinh kinh 
nghiệm thủy đại hay yếu to nước? 

Thật sự yếu tố nước hay thủy đại không thể tiếp 
xúc được nhưng thiền sinh có thế biết như là lỏng 
hay ướt liên lập với các yếu tố khác. Do đó, khi một 
người cảm thấy nước mắt, ghèn, nước miếng, hay 
mồ hôi chảy ra, thủy đại hay yếu tố nước có thể biết 


149 


đến như ‘chất lỏng’ hoặc ‘sự ướt’ trên bất cứ thân 
phần nào của cơ thể. Neu không có yếu tố nước, 
không thể quan sát được sự có mặt của các chất như 
mật, ghèn, mũ, máu, mồ hôi...trên mười hai thân 
phần trên của cơ thể. 

Đúng ra, yếu tố nước chỉ được thật sự kinh 
nghiệm khi định tâm khá vững mạnh qua cảm nhận 
trạng thái gò bó, dính chặt của các phần tử trong 
thân tương tự như khi các hạt bột rời rạc được nhồi 
nước thảnh một khối dẻo. 

1 7. Thưa Ngài, thiền sinh cần phải làm gì để thấy 
được các đoi tượng một cách rõ ràng? 

Ban đêm người ta không thể thấy mọi vật một 
cách rõ ràng được. Nhưng nếu có đèn đuốc, mọi vật 
có thể được thấy rõ trong vùng ánh sáng. Tương tự 
như vậy, định tâm có thể được so sánh với ánh sáng 
vì nhờ đó thiền sinh có thế thấy các hiện tượng rõ 
ràng như phồng, xẹp hay sự căng cứng và chuyển 
động của bụng. 

18. Thưa Ngài, tại sao Ngài dạy thiền sinh bắt 
đầu sự thực tập bằng cách niệm sự ‘phồng và xẹp ’ 
của bụng? 

Nếu theo dõi đề mục thay đổi hay vi tế, phải mất 
nhiều thời gian mới có tâm định. Trong khi đó, định 
tâm có thế đạt được nhanh chóng hơn nếu theo dõi 
đề mục giới hạn và hiển nhiên. Đó là lý do tại sao 


150 


Sư dạy thiền sinh bắt đầu sự thực tập bằng cách theo 
dõi bụng qua đặc tính căng, cứng, chuyển động của 
yếu tố gió hay phong đại. 

19. Thưa Ngài, có phải chỉ có hai đề mục để theo 
dõi là ‘phồng và xẹp ’? 

Lúc ban đầu thiền sinh được dạy là chỉ theo dõi 
‘phồng và xẹp ’ của bụng. Tuy nhiên, sau đó thiền 
sinh cũng được dạy ghi nhận tư tưởng, suy nghĩ nếu 
chúng sanh khởi và rồi trở về đề mục chính là sự 
‘phồng và xẹp’. Tương tự như vậy với cơn đau. 
Khi cơn đau tan biến đi hay dù cơn đau vẫn còn sau 
một thời gian ghi nhận, thiền sinh trở về theo dõi 
lại đề mục chính. Đối với sự co, duỗi tay chân hay 
thay đối tư thế cũng vậy, thiền sinh nên theo dõi mỗi 
động tác hay tác phong liên hệ rồi sau đó trở về lại 
với đề mục chính là sự phồng xẹp của bụng. Neu 
thấy hay nghe điều gì một cách nổi bật, thiền sinh 
nên theo dõi như chúng đang thật là bằng cách ghi 
nhận hay niệm ‘thấy’, ‘nghe’... Sau khi ghi nhận 
hay niệm ba hoặc bốn lần, thiền sinh trở về đề mục 
chính và phải tích cực chú tâm theo dõi. 

20. Thưa Ngài, có thể nào đạt được tuệ giác bằng 
cách chỉ theo dõi bước đi như ‘phải buớc, trái bước ’ 
khi những điều này rẩt là thông thường đoi với mọi 
người (cổ nghĩa là ai cũng làm như vậy hết)? 

Chắc bạn biết về cách thực tập theo dõi hơi thở 
ra vào. Đe mục này, thở vào và thở ra, được theo 


151 


dõi và dù rât phô thông đôi với mọi người nhưng 
không ai dám chỉ trích như vậy hết. Do đó, thật là 
không họp lý nếu bạn chỉ trích rằng chánh niệm, 
định tâm và tuệ giác không thể phát triển bằng cách 
theo dõi 'phải bước, trái bước’. Neu bạn khước từ 
sự thực tập này có nghĩa là bạn đang từ bỏ những lời 
dạy của Đức Phật. 

21. Thưa Ngài, ghi nhận có nghĩa là gì? 

Danh từ 'ghi nhận’ cỏ nghĩa là chú ý đến đề mục 
với mục đích theo dõi hiện tượng đang xảy ra trong 
từng khoảnh khắc một cách khách quan. 

22. Mục đích Ngài chỉ dạy chúng con cử động rất 
chậm là gì? 

Chỉ khi bạn cử động chậm rãi thì định tâm, chánh 
niệm, và tuệ giác mới theo kịp đối tượng. Đó là lý 
do tại sao bạn phải bắt đầu sự thực tập bằng cách làm 

mọi việc một cách chậm rãi và chánh niệm. Thật 

• • • • • • 

vậy, lúc đầu nếu bạn làm nhanh, chánh niệm hay sự 
ghi nhận của bạn không theo kịp các động tác. 

23. Thưa Ngài, cổ những cảm thọ không thoải 
mái hay đau đớn do chỉnh sự thực tập gãy ra không? 
Nếu có, làm thế nào đê đoi phổ? 

Có. Bạn có thể kinh nghiệm nhiều cảm giác 
khó chịu như ngứa, nóng, đau, nhức, nặng nề, căng, 
cứng.. .khi định tâm trở nên mạnh mẽ. Dường như 
chúng biến ngay sau khi bạn ngừng thực tập nhưng 


152 


chúng lại đến khi bạn thực tập trở lại. Những điều 
này chắc chắn không phải là bệnh nhưng chỉ là 
những cảm giác không thoải mái thuộc về sự thực 
tập. Đừng lo lắng. Neu bạn tiếp tục ghi nhận, cuối 
cùng chúng sẽ biến mất hết. 

24. Thưa Ngài, chúng con phải làm gì khi sự 
phồng xẹp biến đi? 

Khi phồng xẹp biến mất, bạn nên theo ghi nhận 
‘ngồi, đụng ’ hoặc ‘nằm, đụng Bạn có thế thay đối 
những điểm tiếp xúc. Ví dụ, bạn ghi nhận ‘ngồi, 
đụng ’ trong khi chú tâm đến điểm tiếp xúc ở chân 
phải và rồi ghi nhận ‘ngồi, đụng ’ chú tâm vào điểm 
tiếp xúc bên chân trái. Như vậy, bạn có thể chuyển 
sự chú ý từ điểm tiếp xúc này đến điểm tiếp xúc 
khác. Hoặc là bạn có thế ghi nhận liên tục bốn, năm 
hay sáu điểm tiếp xúc với nhau. 

25. Thưa Ngài, chúng con nên theo dõi điểm tiếp 
xúc nào trong những diêm tiếp xúc? 

Bất cứ điểm tiếp xúc nào cũng có thể ghi nhận 
được cả. Ví dụ, nếu bạn theo dõi điểm tiếp xúc 
ở mông như ‘đụng, đụng ’ thì đó là cách ghi nhận 
đúng. Tưong tự, theo dõi điểm tiếp xúc ở đầu gối 
là ‘đụng, đụng ’, theo dõi hay bàn tay ‘đụng, đụng ’, 
theo dõi hơi thở vào ra ‘đụng, đụng \ theo dõi ruột 
non hay gan ‘đụng, đụng’, theo dõi bụng ‘đụng, 
đụng’\ầ đúng. 


153 


26. Thưa Ngài, có phải chúng con nên theo dõi sự 
căng cứng, chuyến động khi đi nếu muốn ghi nhận 
đặc tỉnh ? 

Đức Phật dạy, “Theo dõi sự đi khi đi.” Khi chúng 
ta đi, phong đại có mặt được kinh nghiệm qua đặc 
tính như áp lực hay căng cứng hoặc qua công năng 
như chuyển động. Tuy nhiên, Đức Phật đã không 
dạy chúng ta ghi nhận phong đại như ‘áp lực’, ‘căng 
cứng’, ‘chuyển động’, ‘đẩy tới’. Lời dạy thật sự của 
Đức Phật là: “Hãy ghi nhận 'đf khi đi”, chỉ có vậy. 
Lý do là Đức Phật muốn cho chúng ta cách thức dễ 
dàng có thể hiểu được. Dĩ nhiên, niệm theo ngôn 
ngữ quy ước rất quen thuộc và dễ dàng đối với mọi 
người. 

27. Thưa Ngài, tinh tấn thái quá trong lúc thực 
tập cổ hại cho sức khỏe không? 

Trong kinh điển Pali có dạy: “Bất kể mạng sống 
và thân thể.” Điều này sách tấn thiền sinh thực tập 
với nỗ lực phi thường ngay cả phải hy sinh mạng 
sống hay cơ thể. Một số có thể nghĩ: “Thiền tập thật 
là đáng kinh sợ!” Thực tế, không có ai chết vì thực 
hành tích cực và thiền tập không nguy hại đến sức 
khỏe của thiền sinh. Trái lại, có nhiều bằng chứng 
cho thấy nhiều người được hết bịnh kinh niên nhờ 
thực tập thiền. 

28. Thưa Ngài, Ngài có thê dạy về những thế ngồi 
thiền thích hợp? 


154 


Có ba cách ngôi xêp băng đê thiên. Cách thứ 
nhất là thế ngồi kiết già với hai mặt bàn chân quay 
lên trời giống như đa số các tượng Phật. Thế thứ hai 
là hai chân song song với nhau, cái này trên cái kia 
hay bán già. Các thứ ba là cách Miến Điện với cả 
hai chân cùng đặt trên sàn nhà hay mặt bằng. Bất cứ 
thế nào cũng được. Điều quan trọng là ngồi được 
lâu đế định tâm có cơ hội sanh khởi và phát triển 
hầu cuối cùng đạt tuệ giác. 

29. Thưa Ngài, có phải Ngài dạy thiền sinh không 
nên nổi chuyện khi thực tập? 

Không, Sư không dạy như vậy và không nên làm 
như thế. Điều nên làm là không nói một cách vô ích 
hay không cần thiết. Chỉ nên nói về Giáo Pháp hay 
những gì cần thiết, ích lợi một cách vừa phải. Như 
vậy mới đạt được những tiến bộ về tâm linh. 

30. Thưa Ngài, có thể nào theo dõi đối tượng sau 
khi đã xảy ra được không? 

Không, dĩ nhiên là không. Mặc dù bạn có thể 
mua chịu rồi trả sau nhưng trong Thiền Minh Sát 
không thể làm như vậy. Do đó, bạn phải ghi nhận 
đối tượng ngay lúc xảy ra vì nếu không làm như vậy 
bạn sẽ dính mắc vào đối tượng. 

31. Thưa Ngài, thiền sinh nên ghi nhận gì khi 
ngồi hay nằm? 

Khi ngồi, ghi nhận thế ngồi như 'ngồi, ngồv một 


155 


cách liên tục. Nêu thây buôn chán hay quá đêu đêu 
vì chỉ có một đề mục, nên ghi nhận thêm điếm tiếp 
xúc nối bật nhu ‘ngồi, đụng; ngồi, đụng’. Hoặc thế 
theo dõi sự phồng và xẹp của bụng chú trọng đến 
phong đại qua đặc tính căng cứng, hay công năng 
chuyển động. Đối với nằm cũng tuơng tự nhu vậy. 

32. Thưa Ngài, thiền sinh nên làm gì nếu thấy 
sự theo dõi ‘phồng, xẹp ’ quả dễ dàng hay thay cổ 
khoảng cách giữa phồng và xẹp? 

Thêm thế ngồi vào chuyển động phồng xẹp của 
bụng và ghi nhận ‘phồng, xẹp, ngồi; phồng, xẹp, 
ngồi. Neu vẫn còn thấy khoảng cách giữa những sự 
ghi nhận này, có thể theo dõi bốn đề mục bằng cách 
thêm vào một điểm tiếp xúc nổi bật nữa: ‘phồng, 
xẹp, ngồi, đụng; phồng, xẹp, ngồi, đụng ’. Khi nằm 
cũng theo dõi một cách tuong tự: ‘phồng, xẹp, nằm, 
đụng; phổng, xẹp, nằm, đụng ’. 

33. Thưa Ngài, tuổi tác có quan trọng trong sự 
thực tập không? 

Có sự khác biệt giữa già và trẻ. Để có thể đạt 
đuợc tuệ giác nào đó, một nguời 20 hay 30 tuổi có 
thế mất một tháng thực tập trong khi một nguời 60 
hay 70 tuối phải mất hai tháng. Lý do là nguời trẻ 
có sức khỏe hơn, tinh thần tích cực hơn và không lo 
lắng nhu nguời già. Dĩ nhiên, càng già càng bệnh 
hoạn. Nguời già có trí nhớ và hiếu biết kém hơn, 
lo lắng và nhiều công việc hơn. Đối với tăng sĩ, 


156 


nên thực tập ngay sau khi trở thành tăng sĩ vì vừa 
trở thảnh tăng sĩ nên còn trẻ, giới đức trọn vẹn và 
có đức tin mạnh vào pháp hành. Do đó, theo quan 
điểm của Su, dù pháp học rất quan trọng nhung vị tỳ 
kheo nên thiền tập ít nhất liên tiếp ba tháng ngay sau 
khi thọ giới tỳ kheo. Có một số tỳ kheo không may 
mất đi truớc khi có thể thực tập. Thật là bất hạnh! 

• • X * * 

34. Thưa Ngài, định tâm hay chánh niệm cỏ giúp 
kinh nghiệm cơn đau không? 

Khi định tâm và chánh niệm chua mạnh, bạn sẽ 

• • 9 y 9 

thấy cơn đau gia tăng trong khi theo dõi đau, căng 
cứng hoặc sức nóng. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục 
theo dõi một cách nhẫn nại, cơn đau thuờng tan biến 

khi định tâm và chánh niệm đủ mạnh. Một đôi khi 

• • • • 

trong lúc đang theo dõi cơn đau, bạn có thể thấy nó 
biến mất ngay tại chỗ. Cơn đau loại này không bao 
giờ tái diễn nữa. 

35. Thưa Ngài, giới tỉnh cổ tạo ra sự khác biệt 
đoi với việc đạt tiến bộ trong thiền tập? 

Su thuờng thấy phái nữ tinh tấn và có đức tin 
vững mạnh hơn vào thiền su cũng nhu vào sự huớng 
dẫn. Ket quả là họ phát triển định tâm mau chóng 
hơn và đạt tuệ giác nhanh hơn. Do đó, Su thuòng 
thấy phái nữ đạt nhiều tiến bộ hơn phái nam. Tuy 
nhiên, Su cũng thấy một số quí vị nữ thiền sinh lãng 
phí thời giờ vì phóng tâm nên không có tiến bộ nào 
cả. Có nhiều lý do tại sao họ có rất ít hay không có 


157 


tiến bộ nào cả trong việc thực tập chẳng hạn như 
lười biếng, tuổi già, sức khỏe yếu...Dĩ nhiên, có 
những thiền sinh nam và tăng sĩ đạt tiến bộ nhanh 
chóng trong việc thực tập khi theo sát các lời hướng 
dẫn hành thiền. 

36. Thưa Ngài, có phải kiến thức của một người 
học nhiều là trở ngại cho sự tiến bộ trong thiền tập? 

Không. Không nên nói như vậy. Không thể nào 
có chuyện kiến thức là trở ngại cho sự thực tập. Như 
quí vị biết, vị tỳ kheo thông suốt Giáo Pháp có tên là 
Potthila trở thảnh bậc A La Hán rất nhanh khi thực 
tập dưới sự hướng dẫn của một sa di trẻ. Trường 
họp này cho thấy trình độ giáo dục hay kiến thức 
của một người không thể là chướng ngại cho sự tiến 
bộ trong thiền tập. 

Thật vậy, chướng ngại thực sự là ngã mạn hay 
tâm tự hào về trình độ giáo dục hay kiến thức của 
mình, thiếu đức tin vào pháp hành, hoài nghi, không 
theo sát sự hướng dẫn của thiền sư, thiếu tinh tấn... 
Đây là những trở ngại thật sự để phát triển sự định 
tâm và tuệ giác. 

37. Thưa Ngài, cỏ sự khác biệt nào không giữa 
thiền sinh và người không phải thiền sinh khi đổi 
diện với bạo bịnh? 

Dĩ nhiên là có. Người không hành thiền chỉ nhớ 
đến giới, nghe tụng kinh, dâng y, thực phẩm...mà 


158 


thôi. Thật đáng thương vì họ chỉ biêt bô thí và trì 
giới. Còn thiền sinh, họ có thế thực tập xa hơn cho 
đến khi giác ngộ bằng cách theo dõi cơn đau hay 
cảm thọ không thoải mái của họ từ khoảnh khắc này 
đến khoảnh khắc khác. 

38. Thưa Ngài, chủng con chỉ nên hành thiền mà 
không cần cỏ ba la mật đủ mạnh cho sự giác ngộ 
Đạo Quả? 

Nếu bạn không hành thiền, tâm linh ba la mật 
không thể nào có được. Nói một cách khác, cho dù 
ba la mật thông thường tròn đầy, bạn không thể giác 
ngộ nếu không thực tập. Trái lại, nếu bạn thực tập, 
ba la mật có được sẽ giúp bạn kinh nghiệm Niết Bàn 
nhanh hơn. Neu ba la mật phát triến trọn vẹn, bạn 
có thể giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Hoặc nó 
có thể là nhân tố cho sự giác ngộ trong tương lai. 

39. Thưa Ngài, có phải khi chúng ta thấy chậu 
cây bị bê là chúng ta kinh nghiệm vô thường và 
khi chúng ta bị gai chích vào thịt là chúng ta kinh 
nghiệm đau khổ? 

Một đôi khi bạn lý hội sự vô thường khi thấy một 
chậu cây bị bế hay kinh nghiệm sự đau khố khi bị 
gai đâm vào thịt. Đó chỉ là kinh nghiệm qui ước về 
vô thường không có khả năng giúp bạn kinh nghiệm 
vô ngã theo chân đế. Kinh nghiệm thật sự về vô 
thường xảy ra khi bạn thấy thực tại hiện tiền sanh 
khởi và hoại diệt và về khổ khi bạn thấy bị áp đảo 


159 


bởi trạng thái sanh diệt không ngừng nghỉ. Nhờ đó 
bạn mới có thế kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. 

40. Thưa Ngài, xin Ngài giải thích sự kinh nghiệm 
vô ngã theo chân đế. 

Có một số người tin kinh nghiệm vô ngã xảy ra 
khi mất đi ý niệm về hình dạng cơ thế qua thấy được 
cơ thể là những phần tử vật chất vi tế (hạt tử). Thật 
ra, đó không phải là kinh nghiệm vô ngã mà chỉ là 
mất đi ý niệm về khối chắc cứng hay hình dạng của 
thân nhờ thiền. Lý do là khi kinh nghiệm như vậy 
vẫn còn cho tâm hay biết rõ ràng “tói” hay ''bản 
ngã”. Chẳng hạn như trường họp các chúng sanh 
cõi trời phạm thiên vô sắc (arupa brahma) không 
còn thân nhưng vẫn còn sai lầm cho tâm là "tôi” hay 
"bản ngã”. Do đó, chỉ mất ý niệm về hình thể cứng 
chắc không thể gọi là kinh nghiệm vô ngã. Chỉ khi 
nào thiền sinh thấy các đối tượng tâm và thân ngay 
lúc đang xảy ra, thấy chúng sanh khởi và hoại diệt 
theo cách thế của chúng mà không chịu sự kiếm 
soát của bất cứ ai, lúc đó thiền sinh mới thật sự kinh 
nghiệm vô ngã theo chân đế. 

41. Thưa Ngài, có thật sự là khi một người kỉnh 
nghiệm đươc vô thường, người đổ cũng kinh nghiệm 
luôn khô và vô ngã? 

Đúng vậy. Bất cứ gì là vô thường được xem 
là khổ và đồng thời vô ngã. Thật ra theo chân đế 
chúng là ngũ uẩn được tạo thành bởi những hiện 


160 


tượng danh săc mặc dù có tên gọi khác nhau. 

42. Thưa Ngài, có sớm quá để một người diễn 
tả những tiến bộ về các tuệ giác trong vòng một 
tháng? 

Không, không có sớm bởi vì Đức Phật tuyên bố 
rằng phưong pháp của Ngài đủ tuyệt diệu để giúp 
một người trở thảnh bậc Thánh Bất Lai hay ứng 
Cúng (A La Hán) trong vòng một tuần. Do đó, nếu 
một người nào nói rằng không thể giác ngộ trong 
vòng một tháng cho dù có tinh tấn hành thiền đều 
đặn chăng nữa thì nguời đó đã chê trách cách hành 
thiền của Phật và ngăn cản mọi người thực tập. 

43. Thưa Ngài, Ngài đã gặp những khổ khăn nào 
khi dạy Thiền Minh Sát? 

Vào năm 1939, Sư bắt đầu dạy Thiền Minh 
Sát Niệm Xứ nơi tu viện Mahasi của Su tại làng 
Seikkhun, thôn phố Shwebo. Vào lúc đó, vị sư trụ 
trì tu viện kế cận không hài lòng với phương pháp 
dạy của Sư. Tuy nhiên, vị đó không dám lên án 
công khai trước mặt Sư bởi vì biết Sư rất thông hiểu 
Giáo Pháp nên chỉ chỉ trích khi không có mặt Su mà 
thôi. Cũng có một số su sãi và cư sĩ ủng hộ vị ấy. 
Tuy nhiên, Sư không bao giờ phản ứng nhưng cố 
gắng tiếp tục giảng dạy một cách bình thường. Bất 
cứ sự lên án nào của họ cũng không làm lung lay 
được Sư bởi vì Sư dạy theo kinh nghiệm của chính 
mình, về sau càng có nhiều nguời bắt đầu chứng 


161 


minh phương pháp dạy của Sư là thật đúng dựa theo 
chính kinh nghiệm của họ. Sau đó, vị sư chỉ trích 
Sư trước đây tư tình với một người đàn bà và hoàn 
tục trong vòng vài năm. Bốn hay năm năm sau thì 
vị đó mất. 

Lại nữa, khi Sư bắt đầu dạy ở Ngưỡng Quang, 
một trong những tờ báo liên tục lên án cách dạy 
của Sư trong một thời gian nhưng Sư không bao giờ 
phản ứng. Và rồi cuốn sách “Bậc Thang Tới Tịnh 
Độ” chỉ trích cách dạy của Sư. Hơn thế nữa, có 
một tạp chí luôn đăng bài báo lên án phương pháp 
dạy của Sư. Tuy nhiên, Sư không trả lời bởi vì nghĩ 
Giáo Pháp là của Đức Phật chứ không phải của Sư. 
Do đó, những người đến với Sư thích phương pháp 
của Sư, nếu không họ đã đến với những vị thầy khác 
rồi. Thế rồi Sư tiếp tục dạy một cách bình thường và 
luôn thảnh công trong cuộc đời tâm linh của mình từ 
năm này đến năm khác. 

Sư thành lập trung tâm thiền ở Ngưỡng Quang 
này với 25 thiền sinh vào năm 1950. Bây giờ, vào 
mùa hè có khoảng 1,000 thiền sinh thực tập. Ngay 
cả mùa đông thường có ít thiền sinh hơn cũng có 
đến 200 thiền sinh ở trung tâm. Điều này chứng tỏ 
không có sự thất bại, chỉ có thành công mà thôi. 

44. Thưa Ngài, chúng con phải theo dõi bao lâu 
tại bàn ăn? 

Khi ngồi ăn một mình và có thể theo dõi chính 


162 


xác, bạn có đên 60 khoảnh khăc (giây) theo dõi 
trong một miếng ăn. Do đó, bạn phải mất khoảng 
một giờ để ăn xong. Nhưng nếu bạn ăn trong cùng 
một nhóm, khó mà theo dõi như vậy được. Tuy 
nhiên, cũng nên quyết định cố gắng theo dõi càng 
nhiều càng tốt. 

45. Thưa Ngài, phải khoảng bao lâu để một thiền 
sinh đạt được Tuệ Sanh Diệt? 

Nếu nỗ lực tinh tấn, hầu hết thiền sinh đạt được 
tuệ giác này trong vòng một tuần. Tuy nhiên, cũng 
có ngoại lệ là một hay hai người trong số 100 người 
có thể thành đạt tuệ giác này trong 3 hay 4 ngày. 
Nhưng cũng có một số người phải mất 10 hay 15 
ngày mới đạt được vì họ thiếu tinh tấn hoặc thiếu 
các căn trong ngũ căn. Ngoài ra, cũng có một số 
không đạt được sau một tháng thực tập vì mắc vài 
khuyết điếm. Tóm lại, một thiền sinh bình thường 
có thể đạt được tuệ giác này trong vòng một tuần 
nếu hành thiền tích cực. 

46. Thưa Ngài, có phải điều cần thiết là kinh 
nghiệm từ thực tập chứ ngoài ra không cổ gì hết? 

Chỉ chấp nhận kinh nghiệm không mà thôi thì 
không thực tiễn. Nói một cách khác, không có lý 
do để không tin vào thực tại không được chứng 
nghiệm. Mặc dầu bạn không thấy bằng mắt trần 
một điều gì nhưng có thể thấy qua kính hiển vi hay 
viễn kính. Tuy bạn chưa đi đến một vài noi trên thế 


163 


giới nhưng tin những người đã đến rồi thì cũng họp 
lý. Dĩ nhiên, chúng ta phải chấp nhận những khám 
phá của các phi hành gia mặc dầu chúng ta chưa bao 
giờ lên thượng tầng không gian. 

Định luật của các pháp rất là tế vi. Lý do khiến 
một người không kinh nghiệm được pháp có lẽ là 
thiếu tinh tấn hay khả năng tâm linh bị ngăn ngại 
bởi nghiệp, phiền não, tật bẩm sinh, phạm giới luật 
tu viện hay xúc phạm các bậc Thánh. Tuy nhiên, 
lý do thông thường nhất khiến tuệ giác không phát 
sinh là định tâm và nỗ lực yếu kém. Do đó, nếu bạn 
không thực tập nghiêm chỉnh như người khác bạn 
không thể kỳ vọng chứng ngộ những điều đặc biệt 
như họ được. 

47. Thưa Ngài, có phải một vài người giác ngộ 
trong khi chỉ nghe pháp thoại? 

Không, không phải chỉ lắng nghe giáo pháp mà 
giác ngộ. Đe đạt được Đạo và Quả, cốt yếu phải 
chú tâm ghi nhận về thân, thọ, tâm và pháp ngay cả 
trong khi nghe Giáo Pháp. 

48. Thưa Ngài, tại sao những người đạt các tầng 
thiền vẳng lặng không khám phá ra thân và tâm là 
vô thường? 

Bởi vì họ không theo dõi các hiện tượng danh 
và sắc luôn luôn có mặt khi họ đi, đứng, ngồi, thấy, 
nghe.. .nên không thế khám phá ra thân và tâm là vô 
thường... 


164 


49. Thưa Ngài, có thật Đạo và Quả không thê 
chứng ngộ được vào thời nay dù cổ cổ gang cách 
mấy? 

Những người có quan điểm như vậy chắc chắn 
sẽ thất bại trong sự thực tập đừng nói chi đến việc 
đạt Đạo và Quả. Đây là trở ngại cho việc đạt Thánh 
Đạo. 

50. Thưa Ngài, cỏ thể đạt Đạo và Quả vào thời 
nay không? 

Tại sao không? Ví dụ bạn có một công thức để 
chế thuốc, bạn chế thuốc và dùng thuốc để hết bệnh. 
Tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Phật giống 
như công thức hiện đang có và bạn cũng có đủ các 
khả năng tâm linh nên những gì bạn cần làm là thực 
hành. Bạn chắc chắn sẽ đạt được Đạo và Quả. Hãy 
nhớ kỹ điều này. Ngoài ra, cũng không có Kinh nào 
nói là thời nay không thể đạt được giác ngộ. Trái lại 
theo Kinh một người có thể trở thảnh bậc Thánh A 
La Hán. Chú Giải về Tạng Giới cũng nói rằng một 
người có thể trở thành bậc Thánh Bất Lai hay bậc 
Thánh thứ ba vào thời nay. 

Sự trích dẫn tốt nhất là lời Đức Phật dạy từ Kinh 
Đại Bát Niết Bàn: “Vạy Subhadda, bao lâu còn cổ 
tỳ kheo thực hành đúng đan Giáo Pháp, thế giới này 
sẽ không thiếu vẳng các bậc A La Hán.''' Chúng ta 
cũng có thế tìm thấy thời nay những người thực tập 
nghiêm chỉnh dưới sự hướng dẫn thích nghi. Sư 


165 


chăc là bây giờ thê giới không thiêu văng những bậc 
Thánh kể cả A La Hán. 

51. Thưa Ngài, chúng con phải làm gì đê kinh 
nghiệm vô thường của tâm và thân? 

Nếu bạn theo dõi thân và tâm trong từng khoảnh 
khắc, bạn sẽ kinh nghiệm đặc tính thật sự của các 
hiện tuợng và thấy chúng sanh khởi và hoại diệt 
ngay tức thì. 

52. Thưa Ngài, xin Ngài cho biết phước báu tối 
đa của sự thực tập Thiền Minh Sát? 

Mỗi giây là khoảnh khắc có thể chú tâm ghi nhận 
các đối tuợng. Nhu vậy có 60 lần trong một phút 
hay 3,600 lần trong một giờ hay 72,000 lần trong 
một ngày là có thể chú niệm ngoại trừ lúc ngủ nghỉ. 
Đây là khối luợng phuớc báu thật khổng lồ. 

53. Thưa Ngài, một thiền sinh phải mất bao lâu 
mới cổ tiến bộ đê thành đạt các tuệ giác Minh Sát? 

Còn tùy. Chỉ một vài nguời có thể thảnh đạt các 
tuệ giác trong vòng một tuần trong khi hầu hết phải 
mất đến một tháng ruỡi đến hai tháng. Nhung cũng 
có nguời phải mất đến ba hoặc bốn tháng để đạt đuợc 
điều này. Tuy nhiên, nếu một nguời thực tập nghiêm 
chỉnh nhu đuợc chỉ dạy, nguời đó có thể thành đạt 
trong vòng một tháng. Đó là lý do tại sao thiền sinh 
đuợc sách tấn thực tập tối thiểu là một tháng. 

54. Thưa Ngài, Ngài có thê nói về kinh nghiệm 


166 


giác ngộ Đạo và Quả của một người? 

Các trạng thái tâm của một người đột biến đặc 
biệt không thể nào không thấy được khi người đó 
chứng ngộ Đạo và Quả. Người đó có cảm giác như 

được sanh ra trở lại một cách mới mẻ. Tín tâm tràn 

• • • 

đầy đưa đến hỉ lạc và hạnh phúc chan hòa. Đôi khi 
những trạng thái tâm này quá nhiều đến nỗi người 
đó không thể nào xuyên thấu đối tượng như trước 
đây dù có cố gắng tập trung tâm ý trên đề mục. Tuy 
nhiên, nhiều giờ hay nhiều ngày sau đó, các trạng 
thái tâm này lắng dịu, người đó có thể thực tập tốt 
đẹp trở lại. Đối với một vài người, họ cảm thấy 
thoải mái hay dường như không muốn thực tập hoặc 
thỏa mãn với kết quả đạt được nên có lẽ không chủ 
ý tiến xa hon nữa. 

55. Thưa Ngài, Ngài có thể diễn tả một người mà 
Ngài tin là đã kinh nghiệm Niết Bàn được không? 

Vâng, Sư có thể làm như vậy. Trong những 
người đầu tiên thực tập dưới sự hướng dẫn của Sư, 
người em họ của Sư tên u Phochon rất là ấn tượng. 
Khi anh ta đạt được Tuệ Diệt (tuệ giác Minh Sát thứ 
năm), anh bắt đầu thấy cây cảnh hay người trôi chảy. 
Anh ta nghĩ thị giác của mình có cái gì không ốn bởi 
vì anh ta được dạy là cây cối, gỗ, trụ đá, thân thể con 
người...phải qua một thời gian dài mới hoại diệt. 
Trong khi đó những hiện tượng vật lý do nghiệp hay 
tâm tạo ra diệt đi tức khắc ngay sau khi sanh khởi và 


167 


anh thây mọi sự vật thay đôi ngay lúc ây. 

Do đó, anh đến gặp và hỏi Sư về cái thấy không 
ổn của anh. Sư sách tấn anh bằng cách nói rằng 
không có gì sai lầm với cái thấy của anh hết nhưng 
đó là Tuệ Diệt cho phép anh thấy mọi sự vật diệt tận 
tức thì ngay khi vừa sanh khởi. Vài ngày sau anh 
diễn tả rõ ràng kinh nghiệm Niết Bàn hay sự ngừng 
nghỉ của tâm và thân. 

56. Thưa Ngài, những người mà Ngài tin là đã 
chứng ngộ Niết Bàn đã diễn tả Niết Bàn như thế nào? 

Sự diễn tả Niết Bàn của những người Sư tin là đã 
chứng ngộ Niết Bàn như sau: 

• Thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngưng 
hẳn. 

• Khám phá đối tượng và tâm ghi nhận bị cắt đứt. 

• Thấy đối tượng và tâm ghi nhận rơi rụng tức khắc 
như gánh nặng đã được đặt xuống. 

• Thấy đối tượng và tâm ghi nhận tuột khỏi tầm tay. 

• Có cảm giác như thoát khỏi đối tượng và tâm ghi 
nhận 

• Thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngưng 
như ánh đèn bùng tắt. 

• Cảm thấy thoát ra khỏi đối tượng và tâm ghi nhận 
giống như từ bóng tối ra ánh sáng. 

• Cảm thấy thoát ra khỏi đối tượng và tâm ghi nhận 


168 


giống như từ tối tăm bỗng thấy rõ ràng. 

• Thấy đối tượng và tâm ghi nhận nổi lên như là 
đang bị nhận chìm dưới nước. 

• Khám phá đối tượng và tâm ghi nhận đột ngưng 
như lò xo bị đẩy từ trước ra sau. 

• Cảm thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột biến. 

57 . Thưa Ngài, khi cho phép thiền sinh lẳng nghe 
pháp thoại về tiến bộ trong các tuệ giác cổ phải 
Ngài xác nhận họ là bậc Thánh Tu Đà Hoàn (người 
đã đạt tầng Thánh thứ nhất)? 

Không, không phải vậy. Chúng tôi không bao 
giờ thấm định về tình trạng tâm linh của một người. 
Tuy nhiên, khi chúng tôi chắc chắn rằng thiền sinh 
đã khá trong sự thực tập, chúng tôi cho phép vị đó 
lắng nghe pháp thoại về những tuệ giác đưa tới giác 
ngộ Đạo và Quả do một trong những thiền sư giảng. 
Mục đích là giúp thiền sinh có thể quyết định mức độ 
tâm linh bằng cách xem xét kinh nghiệm của chính 
mình dựa theo lời giảng. Hơn nữa, điều này cho vị 

đó cơ hội thỏa thích với sự thảnh đạt của mình và 

• • • 

sách tấn vị đó nỗ lực thêm nữa để đạt tiến bộ cao 

• • • • 

hơn. Chúng tôi không phải là người quyết định tầng 
mức giác ngộ mà thiền sinh đã đạt được. Do đó, 
đây chỉ là một sự hiểu lầm rằng chúng tôi xác chứng 
thiền sinh là bậc Tu Đà Hoàn bằng cách cho phép vị 
đó lắng nghe pháp thoại về các tầng Thánh. 


169 


58. Thưa Ngài, một vài người nói là không hợp 
lỷ khi thiền sư không thê xác chứng rằng thiền sinh 
nào đỏ trong hàng môn đệ đã trở thành bậc Thánh 
Tu Đà Hoàn. Cổ đúng vậy không? 

Có thể không họp lý theo quan điểm của những 
người đó nhưng rất phù họp với truyền thống của 
giáo pháp là thiền sư không thế xác chứng một 
người đã trở thảnh bậc thánh Tu Đà Hoàn. Đức 
Phật là người duy nhất trong vị thế đó để xác chứng 
sự giác ngộ của người khác như là Tu Đà Hoàn, Tư 
Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Ngay cả ngài 
trưởng lão Xá Lợi Phất cũng không bao giờ làm như 
vậy. Do đó, chúng tôi cũng không bao giờ làm theo 
cách này. Đây là lề lối thích họp với truyền thống 
của giáo pháp. 

59. Thưa Ngài, có bao nhiêu người Ngài tin rằng 
đã giác ngộ dưới sự chỉ dạy của Ngài? 

Sư tin rằng có hàng ngàn người thực hành chặt 
chẽ theo sự chỉ dạy của Sư đã phát triển được định 
tâm mạnh mẽ và đạt được Tuệ Phân Biệt Danh sắc 
trong vòng một tuần lễ thực tập. Cũng có hàng 
ngàn người kinh nghiệm Tuệ Nhân Quả và Tuệ Suy 
Xét về vô thường, khổ và vô ngã. Và cũng có hàng 
ngàn người Sư tin là sau khi phát triển các Tuệ Minh 
Sát cao bằng cách theo dõi thân và tâm trong từng 
khoảnh khắc đã đạt được sự giác ngộ Đạo và Quả. 


170 


Chỉ Dần Hành Thiền Minh Sát 


Thực tập Thiền Minh Sát là nỗ lực của thiền 
sinh để hiểu được đúng đắn bản chất các hiện tượng 
tâm-vật-lý đang xảy ra chính trong thân tâm của 
mình. Thân thể mà thiền sinh nhận biết rõ ràng là 
một nhóm tính chất vật chất gọi là sắc uẩn (Rupa). 
Các hiện tượng tinh thần hay tâm lý là những hoạt 
động của tâm được gọi là Danh uẩn (Nama). Các 
hiện tượng thuộc thân tâm (danh sắc) đang xảy ra 
nên được thiền sinh nhận biết rõ ràng mỗi khi thấy, 
nghe, ngửi, nếm, đụng, hay suy nghĩ. Phải chú tâm 
theo dõi và ghi nhận như 'thấy, thấy\ 'nghe, nghe\ 
'ngửi, ngửi\ 'nếm, nếm\ 'đụng, đụng\ 'nghĩ, nghĩ. 
Tuy nhiên, vào lúc mới thực tập, thiền sinh không 
thể nào ghi nhận hết từng đối tượng đang xảy ra như 
vậy. Do đó, thiền nên bắt đầu ghi nhận những gì nổi 
bật và dễ nhận biết nhất. 

Khi thở, bụng phồng rồi xẹp và chuyển động này 
luôn luôn rõ ràng. Tính chất vật lý hay sắc pháp 
này được biết đến như là yếu tố gió chuyển động 
hay Phong Đại (vayodhatu). Thiền sinh nên bắt đầu 
bằng cách chú tâm ghi nhận chuyển động phồng 


171 


xẹp của bụng. Bạn sẽ thấy bụng phồng khi bạn thở 
vào và xẹp khi bạn thở ra. Chuyển động phồng nên 
được thầm ghi nhận là 'phồng" và tương tự chuyển 
động xẹp được ghi nhận là 'xẹp". 

Ban đầu, nếu không thể theo dõi được chuyển 
động một cách rõ ràng như vậy, thiền sinh có thế 
áp nhẹ bàn tay vào bụng. Đừng thay đôi cách thở. 
Đừng bao giờ thở nhanh hay chậm lại, cũng đừng 
thở mạnh. Bạn sẽ mệt nếu thay đối cách thở. Hãy 
thở một cách đều đặn bình thường và ghi nhận 
chuyên động phồng và xẹp của bụng ngay khi đang 
xảy ra. Hãy thầm ghi nhận thôi chứ không phải nổi 
thành lời. 

Trong pháp hành Minh Sát, những gì được gọi 
tên hay nói ra không thảnh vấn đề mà quan trọng 
là nhận biết đối tượng. Trong khi ghi nhận bụng 
phồng, hãy theo dõi chuyển động từ lúc đầu cho đến 
lúc cuối giống như là bạn đang thấy rõ với chính 
mắt của mình. Theo dõi chuyển động phồng bằng 
cách ghi nhận cùng lúc với chuyển động của bụng 
đang xảy ra. Chuyển động và tâm ghi nhận chuyển 
động phải đồng thời như viên đá ném trúng mục 
tiêu. Hãy ghi nhận tương tự như vậy với chuyển 
động xẹp của bụng. 

Tâm có thể phóng đi đây đó trong khi bạn đang 
cố gắng theo dõi chuyển động của bụng. Điều này 
phải được ghi nhận 'phóng tâm, phóng tâm". Khi 


172 


được ghi nhận như thê một hoặc hai lân, tâm ngừng 
phóng và lúc đó bạn trở về theo dõi sự phồng xẹp 
của bụng. Bất cứ tư tưởng hay suy nghĩ nào xảy ra 
cũng đều phải được ghi nhận hết. Neu bạn tưởng 
tượng, hãy ghi nhận 'tưởng tượng, tưởng tượng\ 
Neu bạn suy nghĩ, hãy ghi nhận 'suy nghĩ, suy 
nghĩ. Neu bạn tính toán, hãy ghi nhận 'tỉnh toán, 
tính toán ’. Nếu bạn nhận biết, hãy ghi nhận 'biết, 
biết’. Neu bạn cảm thấy vui sướng, hãy ghi nhận 
'vui, vui\ Neu bạn cảm thấy chán, hãy ghi nhận 
'chán, chán\ Neu bạn cảm thấy thích thú, hãy ghi 
nhận 'thích, thích’. Neu bạn cảm thấy nản lòng, hãy 
ghi nhận 'nản, nản’. Neu tâm tới một nơi nào, hãy 
ghi nhận 'tới, tới’. Neu bạn tưởng tượng gặp một 
người nào, hãy ghi nhận 'gặp, gặp’. Neu bạn tưởng 
tượng gặp và nói chuyện với ai, hãy ghi nhận 'nói, 
nổi’. Ghi nhận tất cả các hoạt động của tâm như 
vậy được gọi là quán tâm trên tâm hay là Niệm Tâm 
(cittanupassana). 

Vì không ghi nhận được những hoạt động của 
tâm, chúng ta có khuynh hướng đồng hóa chúng 
với một người hay cá nhân, cho chính 'Tôi’ tưởng 
tượng, suy nghĩ, tính toán, nhận biết... Ta nghĩ rằng 
có một người từ thuở ấu thời cho đến bây giờ sống 
và suy nghĩ. Thật ra, không có một cá nhân nào 
như thế hiện hữu mà chỉ có những hoạt động liên 
tục của tâm mà thôi. Đó là lý do tại sao ta phải ghi 


173 


nhận những hoạt động của tâm đê biêt chúng thật sự 
là vậy và ghi nhận mỗi một hoạt động của tâm ngay 
khi chúng vừa sanh khởi. Khi được ghi nhận như 
thế, nó có khuynh hướng biến mất và chúng ta trở 
lại ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. 

Khi bạn ngồi thiền một thời gian lâu, những cảm 
giác nóng và tê cứng sanh khởi trong thân. Ta phải 
ghi nhận chúng cũng như các cơn đau nhức, mỏi 
mệt. Tất cả những cảm thọ khó chịu đựng gọi là 
Khổ Thọ và sự ghi nhận chúng là cách quán thọ trên 
thọ hay Niệm Thọ (vedananupassana). Không kịp 
ghi nhận hay bỏ qua những cảm thọ này khiến bạn 
nghĩ “Tôi bị tê cứng, tôi cảm thấy nóng, tôi đang 
đau. Mới vừa rồi tôi không sao cả mà bây giờ tôi 
thấy thật khó chịu với những khổ thọ này.” Đồng 
hóa các cảm thọ này với bản ngã là một sự lầm lẫn. 
Thật sự, không có ‘Tôi’ dính dáng vào đây, chỉ có 
những cảm thọ tuần tự xảy ra mà thôi. 

Điều này cũng giống như một mạch điện phải 
phát ra liên tục mới làm cháy sáng bóng đèn. Mỗi 
một lần có sự xúc chạm khó chịu xảy ra nơi thân, 
thọ khố sanh khởi liên tiếp nhau. Những cảm thọ 
này nên được chú tâm khan khít ghi nhận cho dù là 
cảm giác nóng, tê cứng hay đau nhức. Lúc mới thực 
tập, những cảm giác này thường có khuynh hướng 
gia tăng và đưa đến ý muốn thay đổi tư thế. Ý muốn 
này nên được ghi nhận 'muốn, muốn ’ và sau đó trở 


174 


lại theo dõi cảm giác nóng, căng cứng... 

Châm ngôn nói “Kiên nhẫn dẫn đến Niết Bàn” 
rất đúng trong quá trình thiền tập. Thiền sinh nên 
kiên trì thực tập vì nếu cứ thay đổi tu thế hoài do 
không chịu đựng đuợc những cảm giác nóng hay 
tê cứng sanh khởi sẽ không phát triến đuợc sự định 
tâm. Định tâm không phát triển, tuệ giác không thể 
xảy ra để tiến đạt Đạo, Quả và Niết Bàn. Đó là lý 
do tại sao kham nhẫn rất cần cho việc hành thiền đế 
chịu đựng đủ loại khổ thọ không ngừng sanh khởi 
trong thân. Thiền sinh không nên bỏ cuộc hay thay 
đối ngay tu thế mà phải tiếp tục kiên trì ghi nhận 
chúng. Những khổ thọ vừa phải sẽ biến mất nếu 
đuợc ghi nhận một cách liên tục nhu vậy. Khi sự 
định tâm phát triển tốt đẹp, ngay cả những cảm giác 
thái quá cũng có khuynh huớng biến mất. Sau đó lại 
trở về ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. 

Dĩ nhiên ta có thể thay đổi tu thế nếu sau một 
thời gian dài ghi nhận mà các khố thọ không những 
không biến mất mà còn trở nên quá mức chịu đựng 
đuợc nữa. Lúc đó nên bắt đầu ghi nhận ý muốn 
đối tu thế, ‘‘muốn đoi, muốn đoi\ Neu đua tay lên, 
ghi nhận 'đưa lên, đưa lên\ Neu di chuyển, ghi 
nhận 'di chuyên, di chuyên'. Và toàn bộ chuyên 
động thay đổi tu thế diễn ra một cách chậm rãi, nhẹ 
nhàng song song với ghi nhận 'đưa lên, đưa lên; 
di chuyên, di chuyên; đụng, đụng'. Nêu co thê xê 


175 


dịch, ghi nhận ‘xé dịch, xê dịch\ Nêu đưa chân lên, 
ghi nhận 'đưa lên, đưa lên’. Neu để chân xuống, 
ghi nhận 'để xuống, để xuống'. Ghi nhận không 
nên gián đoạn mà phải liên tục giữa ghi nhận trước 
và ghi nhận kế tiếp, giữa định tâm trước và định 
tâm tiếp theo, giữa tỉnh giác trước và tỉnh giác theo 
sau. Phải thực tập như vậy thiền sinh mới có được 
những tuệ giác tuần tự phát triển. Đạo Tuệ và Quả 
Tuệ chỉ thành đạt khi có động lực huân bồi thuần 
thục này. Tiến trình thiền tập cũng giống như diễn 
trình lấy lửa bằng cách cọ sát hai thanh củi vào với 
nhau không ngừng nghỉ để tạo được độ nóng cần 
thiết cho ngọn lửa phát sanh. 

Tương tự như vậy, sự ghi nhận trong Thiền Minh 
Sát nên liên tục và không suy giảm, không có thời 
khoảng ngưng nghỉ khi theo dõi các hiện tượng đang 
sanh khởi. Ví dụ, khi cảm giác ngứa ngáy nổi lên và 
thiền sinh muốn gãi vì không chịu đựng được, cả hai 
cảm giác ngứa và ý muốn loại bỏ cảm giác này phải 
đều được ghi nhận chứ không nên vội vã gãi liền. 

Nếu chịu khó nhẫn nhục ghi nhận như vậy, cảm 
giác ngứa ngáy thường biến mất. Trong trường họp 
này thiền sinh trở về ghi nhận chuyến động phồng 
xẹp của bụng. Neu sự ngứa ngáy vẫn còn, dĩ nhiên 
thiền sinh phải gãi để hết ngứa. Tuy nhiên, trước 
hết phải ghi nhận ý định muốn gãi. Tất cả mọi động 
tác trong diễn trình loại bỏ cảm giác ngứa ngáy đều 


176 


nên được ghi nhận, đặc biệt là sự đụng vào chỗ ngứa 
và cử động gãi. Sau đó trở lại ghi nhận chuyển động 
phồng xẹp của bụng. 

Mỗi khi muốn thay đổi tư thế, bạn phải bắt đầu 
với sự ghi nhận ý muốn thay đổi và rồi tiếp tục tuần 
tự theo dõi mỗi cử động một cách chặt chẽ như động 
tác đứng dậy từ thế ngồi hay đưa tay lên, đưa tay tới 
và duỗi tay ra hay thân hình đưa tới trước. Khi bạn 
đứng dậy, co thể bạn trở nên nhẹ và đứng lên, hãy 
chú tâm vào chuyển động này và ghi nhận 'đứng 
dậy, đứng dậy\ 

Thiền sinh nên hành động như một bệnh nhản. 
Người khoẻ mạnh bình thường đứng lên dễ dàng, 
nhanh chóng nhưng người bệnh không được như 
vậy, chỉ cử động một cách nhẹ nhàng, chậm chạp. 
Giống như người bị đau lưng, chỉ đứng dậy từ từ 
cho đõ bị đau. 

Thiền sinh vì thế cũng vậy nên thay đổi tư thế 
một cách chậm rãi, nhẹ nhàng đế kịp ghi nhận và 
do đó chánh niệm, định tâm và tỉnh giác phát triến 
tốt đẹp. Không những thế, khi mắt thấy, thiền sinh 
làm như không thấy và tương tự như vậy đối với 
tai nghe. Trong khi hành thiền, quan trọng là tâm 
ghi nhận chứ không phải là những gì thấy và nghe. 
Không nên bận tâm vào bất cứ những gì lạ lùng 
được thấy hay nghe, chỉ biết ghi nhận tâm thấy, tâm 
nghe mà thôi. 


177 


Lúc băt đâu kinh hành, thiên sinh nên làm nhẹ 
nhàng và chậm rãi như người yếu ớt khi di chuyển 
tay và chân, co vào hay duỗi ra, cúi đầu xuống hay 
ngẩng đầu lên. Khi đứng dậy từ thế ngồi, thiền sinh 
nên làm từ từ ghi nhận 'đứng dậy, đứng dậy' đồng 
thời với sự nhẹ khi đứng lên. Khi đứng thắng lên 
rồi, ghi nhận 'đứng, đứng'. Khi nhìn để định hướng 
đi, ghi nhận 'nhìn, nhìn' và khi đi, ghi nhận bước 
chân. Phải ghi nhận tất cả những cử động từ lúc dở 
chân đến khi để xuống. 

Thiền hành (hay kinh hành) thường có ba cách 
để ghi nhận: 

• Lúc đầu, khi đi nhanh hay khi đi một quảng 
đường xa, thiền sinh chỉ ghi nhận 'phải, trái ’ hay 
‘mặt bước, trải bước' cho từng bước chân. 

• Kế đến, khi đi chậm vừa phải, thiền sinh nên 
bắt đầu với hai giai đoạn dở chân lên và đặt chân 
xuống, ghi nhận chính xác động tác 'dở, đạp ’ trong 
mỗi bước chân. Sự ghi nhận như vậy trở nên dễ 
dàng sau vài ngày thực tập. 

• Cuối cùng, khi đi thật chậm hay kinh hành, 
ghi nhận ba chuyến động trong mỗi bước chân là 
dở chân, đưa tới, và để xuống hay 'dở, bước, đạp'. 
Theo dõi chính xác mỗi bước chân từ đầu cho đến 
cuối và ghi nhận các trạng thái thay đổi cứng mềm, 
nặng nhẹ...trong từng chuyển động để thấy được 
đặc tính riêng của nó. 


178 


Khi đang đi nêu muôn dừng lại hay ngôi xuông, 
truớc hết hãy ghi nhận ‘muốn, muốn ’ cho ý muốn 
của mình. Khi thật sự ngồi xuống, ghi nhận động 
tác ‘xuống nặng” của toàn thân. 

Khi ngồi xuống rồi, ghi nhận sự sắp xếp chân 
tay. Khi thân đã hoàn toàn trong thế ngồi bất động, 
hãy ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. 

Nếu muốn nằm xuống, ghi nhận ý muốn và 
chuyển động của thân phần khi bạn nằm xuống. Cử 
động đua tay ra, di chuyển tay, đặt cùi tay trên sàn 
nhà, duỗi chân, sắp xếp cơ thể để nằm xuống, các 
điểm đụng của thân thể trên sàn nhà, tất cả đều phải 
đuợc ghi nhận. 

Việc ghi nhận lúc bạn nằm xuống rất là quan 
trọng vì trong khi làm nhu vậy bạn có thế đạt Đạo 
Tuệ và Quả Tuệ. Khi định tâm và tuệ giác vững 
mạnh, sự giác ngộ có thể đến bất cứ lúc nào chẳng 
hạn nhu trong cử động co hay duỗi tay. Đó là cách 
mà ngài Anan đạt Đạo Quả A La Hán. 

Ngài Anan nỗ lực để thành đạt tầng thánh A La 
Hán trong đêm truớc ngày Kiết Tập Kinh Điển Lần 
Thứ Nhất. Ngài thiền tập suốt đêm qua sự theo dõi 
phải, trái, dở, buớc, đạp trong khi đi kinh hành. Ngài 
ghi nhận mỗi buớc chân, ý muốn đi và chuyển động 
của cơ thể trong khi đi. Mặc dầu thực tập nhu vậy 
thâu đêm cho đến gần sáng, ngài vẫn chua đạt Đạo 
Quả A La Hán. Nhận thức rằng mình đã thiền hành 


179 


thái quá và đê quân bình giữa định tâm và tinh tân, 
ngài nghĩ nên thực tập ở tu thế nằm một lúc. Do đó, 
ngài đi về phòng, ngồi lên giuờng và bắt đầu nằm 
xuống. Trong khi nghiêng mình và ghi nhận 'nằm, 
nằm \ ngài đạt tầng thánh A La Hán ngay tức khắc. 

Truớc khi nằm xuống giuờng, ngài Anan mới chỉ 
là bậc thánh Nhập Luu. Từ quả vị Nhập Luu ngài 
tiếp tục thiền và đạt tầng thảnh Nhất Lai (tầng thánh 
thứ hai), Bất Lai (tầng thảnh thứ ba) và A La Hán 
(tầng thánh cuối cùng). Ngài chỉ mất một thời gian 
ngắn ngủi để đạt liên tiếp các tầng thánh cao này. 
Sự giác ngộ có thể đến bất cứ lúc nào và không mất 
nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao thiền sinh nên 
luôn luôn tinh tấn. Không nên dễ duôi trong việc 
ghi nhận vì nghĩ rằng “nghỉ một chút cũng chang 
sao.” 

Tất cả những chuyển động của thân xếp đặt tay 
chân khi nằm xuống nên đuợc ghi nhận một cách 
cẩn thận và liên tục. Khi đã nằm yên, hãy theo dõi 
sự phồng xẹp của bụng. Ngay cả khi đã khuya và 
quá giờ ngủ, thiền sinh chớ nên vội ngủ mà bỏ qua 
sự ghi nhận. Một nguời thiền sinh nghiêm chỉnh và 
tinh tấn nên thực tập chánh niệm giống nhu là hy 
sinh cả giấc ngủ. Nguời đó tiếp tục thiền tập cho 
đến khi rơi vào giấc ngủ. Neu sự thiền tập tốt đẹp, 
nguời đó sẽ không ngủ. Trái lại, sự buồn ngủ sẽ 
khiến nguời đó ngủ. Khi buồn ngủ, nên ghi nhận 


180 


'buồn ngủ, buồn ngủ’. Nếu hai hàng mi trĩu xuống, 
ghi nhận 'xuống, xuống’, nếu thấy nặng, ghi nhận 
'nặng, nặng’. Nếu thấy cay mắt, ghi nhận 'cay, 
cay ’. Ghi nhận nhu vậy, sự hôn trầm có thể hết và 
sẽ tỉnh táo trở lại. 

Lúc đó, thiền sinh nên ghi nhận 'tỉnh, tỉnh’ và 
tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Tuy nhiên, 
mặc dầu thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách kiên 
nhẫn, sự buồn ngủ vẫn xảy ra và thiền sinh rơi vào 
giấc ngủ. Neu bạn hành thiền trong khi nằm, bạn sẽ 
dễ buồn ngủ và ngủ. Đó là lý do tại sao thiền sinh 
sơ cơ không nên hành thiền nhiều ở tu thế nằm mà 
nên ngồi thiền và đi kinh hành. Kh i đến giờ đi ngủ 
nên thiền theo tu thế nằm ghi nhận sự phồng xẹp 
của bụng. Nguời đó rồi sẽ rơi vào giấc ngủ. 

Thời gian ngủ là thời gian nghỉ ngơi. Nhung 
đối với thiền sinh nghiêm chỉnh, thời gian ngủ nên 
giới hạn vào bốn tiếng đồng hồ mà thôi. Đây là thời 
gian ngủ đuợc Đức Phật cho phép. Ngủ bốn tiếng 
là đủ rồi. Đối với thiền sinh mới bắt đầu thực tập, 
nếu bốn tiếng không đủ thì có thể ngủ năm hay sáu 
tiếng. Ngủ sáu tiếng là quá đủ cho sức khỏe. 

Khi thức dậy phải tiếp tục ghi nhận lại ngay lập tức. 
Thiền sinh nhắm vào việc đạt Đạo và Quả chỉ ngừng 
tinh tấn khi ngủ mà thôi. Những thời giờ còn lại là 
thời gian tỉnh thức nên tiếp tục ghi nhận không ngừng 
nghỉ. Do đó, ngay khi vừa tỉnh giấc, thiền sinh nên 


181 


ghi nhận sự tỉnh thức của tâm là 'tỉnh thức, tỉnh thức’. 
Neu không thể ghi nhận được giây phút tỉnh thức đầu 
tiên ấy, nên theo dõi sự phồng xẹp của bụng. 

Nếu định ngồi dậy, thiền sinh nên ghi nhận 'muốn 
ngoi dậy, muốn ngoi dậy’ rồi tiếp tục ghi nhận cử 
động của các thân phần. Khi ngửng đầu và ngồi 
dậy, ghi nhận 'ngồi dậy, ngồi dậy’. Khi ngồi, ghi 
nhận 'ngồi, ngồi’. Tất cả các cử động của tứ chi đều 
phải được ghi nhận. Neu không cử động chỉ ngồi 
yên lặng, nên theo dõi chuyển động phồng xẹp của 
bụng. 

Thiền sinh cũng nên theo dõi các động tác khi 
rửa mặt và tắm. Những cử động trong những công 
việc này thường diễn ra nhanh chóng; do đó, cố 
gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Rồi đến mặc 
áo quần, dọn giường, mở và đóng cửa, tất cả những 
công việc này nên được ghi nhận tưong tự như vậy. 

Đến bữa ăn, khi nhìn vào bàn để thức ăn, nên 
ghi nhận 'nhìn, thấy; nhìn, thấy’. Khi đưa tay đến, 
đụng vào, lấy thức ăn và đem lên miệng, cúi xuống 
và đưa đồ ăn vào miệng, rồi bỏ tay xuống và ngửng 
đầu lên lại, tất cả những cử động này đều phải được 
ghi nhận. 

Khi nhai thức ăn, thiền sinh nên ghi nhận 'nhai, 
nhai’. Khi biết được vị thức ăn, nên ghi nhận 'biết, 
biết’. Khi thưởng thức thức ăn và nuốt xuống, trong 
khi thức ăn trôi xuống cố họng, thiền sinh nên ghi 


182 


nhận tât cả những gì xảy ra. Đây là cách ghi nhận 
mỗi miếng ăn. 

Ghi nhận đầy đủ trong bữa ăn thật là khó vì có 
rất nhiều chi tiết phải theo dõi. Thiền sinh sơ cơ sẽ 
có thế bỏ quên rất nhiều thứ nhung nên quyết tâm 
cố gắng ghi nhận càng nhiều càng tốt. Khi sự định 
tâm trở nên vững mạnh, thiền sinh có thế ghi nhận 
trọn vẹn và chặt chẽ những gì xảy ra. 

Su đã nêu lên rất nhiều đối tuợng để thiền sinh 
ghi nhận. Nhung để tóm tắt, chỉ có một vài việc 
cần ghi nhận. Khi đi nhanh, ghi nhận 'phải bước, 
trái bước' và khi đi chậm, ghi nhận 'dở, đạp’. Khi 
ngồi yên, ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Khi 
nằm, nếu không có gì đặc biệt, theo dõi sự phồng 
xẹp của bụng. Khi đang theo dõi, nếu tâm phóng 
đi, ghi nhận các hoạt động sanh khởi trong tâm. Rồi 
trở lại sự phồng xẹp của bụng. Hãy ghi nhận tất cả 
những cảm giác khó chịu hay dễ chịu nếu chúng 
sanh khởi. Rồi trở lại sự phồng xẹp của bụng. Cũng 
nên ghi nhận những cử động co duỗi của tứ chi, 
cúi và ngửng đầu, di chuyển của cơ thể khi chúng 
đang xảy ra. Rồi trở lại chuyển động phồng xẹp của 
bụng. 

Liên tục theo dõi nhu vậy, dần dần sẽ có khả 
năng ghi nhận càng khan khít những gì đang xảy 
ra. Lúc đầu khi phóng tâm đây đó, thiền sinh có 
thể quên ghi nhận nhiều thứ. Tuy nhiên, đừng nản 


183 


lòng, ai bắt đầu hành thiền cũng đều gặp khó khăn 
nhu vậy. Nhung càng thực tập nhiều, càng có thể 
ghi nhận đuợc mọi sự phóng tâm cho đến cuối cùng 
tâm không phóng nữa. Sau đó tâm an trụ trên đề 
mục, tâm chú niệm trở nên hầu nhu đồng thời với đề 
mục đuợc theo dõi nhu chuyển động phồng xẹp của 
bụng. Nói cách khác, chuyển động phồng của bụng 
diễn tiến cùng lúc với tâm ghi nhận và cũng tuơng 
tự nhu vậy đối với sự xẹp của bụng. 

Đối tuợng vật chất của sự ghi nhận và tâm ghi 
nhận sanh khởi đồng thời theo từng cặp đôi một mà 
không có nguời hay cá nhân nào trong đó cả. Thiền 
sinh rồi sẽ chính mình kinh nghiệm thật sự điều 
này. Trong khi theo dõi chuyển động phồng xẹp 
của bụng, thiền sinh sẽ biện biệt đuợc sự phồng của 
bụng là hiện tuợng vật chất hay sắc pháp và trạng 
thái theo dõi của tâm là hiện tuợng tâm hay danh 
pháp. Và cũng tuơng tự nhu vậy đối với sự xẹp của 
bụng. Do đó, thiền sinh sẽ kinh nghiệm một cách rõ 
ràng sự xảy ra đồng thời của của cặp đôi hiện tuợng 
tâm-vật-lý này. 

Nhu vậy, mỗi động tác theo dõi, thiền sinh tự 
biết rõ ràng là chỉ có sắc pháp là đối tuợng theo dõi 
và tâm theo dõi đối tuợng đó là danh pháp. Sự hiểu 
biết rõ ràng này đuợc gọi là Tuệ Biện Biệt Danh 
Sắc, tuệ giác đầu tiên và là một buớc tiến quan trọng 
trong Thiền Minh Sát. Tiếp tục hành thiền, tuệ giác 


184 


theo sau đó là tuệ phân biệt nhân và quả đuợc gọi là 
Tuệ Tương Quan Nhân Quả. 

vẫn tiếp tục ghi nhận, thiền sinh sẽ tự thấy rằng 
những gì sanh khởi chẳng bao lâu sau đó sẽ hoại 
diệt. Nguời thuòng nghĩ rằng cả hai hiện tuợng tâm 
và vật lý tiếp tục kéo dài suốt đời nguời nghĩa là từ 
lúc thiếu thời cho đến lúc lớn khôn. Thật ra không 
đúng nhu vậy. Không có hiện tuợng nào truòng 
tồn mãi mà tất cả đều hoại diệt nhanh chóng không 
kéo dài nối một nháy mắt. Thiền sinh sẽ tự kinh 
nghiệm đuợc điều này và rồi sẽ chấp nhận đặc tánh 
vô thuờng của tất cả các hiện tuợng. Đó là Tuệ Vô 
Thường. 

Tuệ giác này đuợc theo sau bởi Tuệ Khổ Não hay 
Tuệ Bất Toại Nguyện. Khi nhận ra đuợc rằng tất cả 
những gì vô thuờng đều khổ não, thiền sinh cũng sẽ 
gặp tất cả những cảm thọ khó chịu nơi cơ thể và tự 
thấy đó là tập họp đau khổ hay Khổ uẩn. Đây là 
Tuệ Khổ Não. Kế đến thiền sinh tự thấy các hiện 
tuợng tâm-vật-lý xảy ra theo cách thế thiên nhiên 
của chúng không theo ý của bất cứ ai và không chịu 
để ai điều khiển. Chúng không tạo nên cá nhân hay 
thực thế bản ngã nào cả. Kinh nghiệm này là Tuệ 
Vô Ngã. 

Tiếp tục tích cực hành thiền, thiền sinh sẽ thân 
chứng một cách chắc chắn tất cả các hiện tuợng là 
vô thuờng, khổ và vô ngã và cuối cùng sẽ chứng 


185 


ngộ Niêt Bàn. Các vị Phật, A La Hán và các bậc 
Thánh đều chứng ngộ Niết Bàn theo con đường này. 
Tất cả thiền sinh nên nhận thức rằng chính họ đang 
đi trên con đường niệm xứ này đế thảnh đạt ước 
nguyện giác ngộ Đạo Tuệ, Quả Tuệ và Pháp Niết 
Bàn tùy theo mức độ viên mãn ba la mật hay phước 
báu của mình. Chúng ta nên hoan hỉ với điều này 
và với triển vọng được kinh nghiệm Thánh Định 
và Thánh Kiến mà chư Phật, A La Hán và các bậc 
Thánh đã chứng nghiệm. 

Không bao lâu nữa thiền sinh sẽ thảnh đạt Đạo 
Tuệ, Quả Tuệ và Pháp Niết Bàn mà Phật, A La Hán 
và các bậc Thánh đã chứng nghiệm. Thật vậy, các 
Đạo Quả có thể được thành tựu trong vòng một 
tháng hoặc hai mưoi hay mười lăm ngày thực tập. 
Những vị nào có ba la mật phi thường sẽ đạt được 
trong vòng bảy ngày. Do đó, hãy yên tâm với niềm 
tin tưởng rằng mình kinh nghiệm các pháp này 
trong các thời hạn kế trên cũng như bỏ được thân 
kiến, hoài nghi và không còn roi vào các cõi ác đạo. 
Thiền sinh nên tiếp tục pháp hành với đức tin vững 
mạnh như vậy. 

Mong cho các bạn có thể thực tập Thiền Minh Sát 
tốt đẹp và thảnh đạt nhanh chóng Niết Bàn mà chư 
Phật, A La Hán và các bậc Thánh đã chứng ngộ. 


186 


Lợi ích Thiền Hành 

Hòa Thượng Thiền Sư u Silananda 

Trong những khóa thiền, thiền sinh thực tập vun 

bồi chánh niệm theo bốn tư thế khác nhau. Họ thực 

• • • 

tập chú niệm khi đi, đứng, ngồi và nằm. Họ phải 
duy trì chánh niệm mọi lúc dù ở bất cứ tư thế nào. 
Tư thế căn bản của sự thực tập là ngồi xếp bằng. 
Tuy nhiên, co thể con người không thể chịu được tư 
thế này trong nhiều giờ mà không thay đổi, vì vậy 
chúng ta đã xen kẽ thiền hành vào giữa những lần 
ngồi thiền. Vì thiền hành rất quan trọng, cho nên Sư 
muốn giải thích bản chất, tầm quan trọng và lợi ích 
của pháp hành này. 

Sự thực tập thiền có thể so sánh với việc đun 
nước sôi. Neu quí vị muốn nấu nước sôi, quí vị bỏ 
nước vào ấm, đặt lên bếp và vặn lò. Neu sức nóng 
bị ngưng dù trong giây lát, nước sẽ không sôi mặc 
dầu lò được vặn trở lại sau đó. Neu người nấu cứ 
vặn rồi tắt lò như vậy mãi, nước chắc chắn sẽ không 
sôi được. Tương tự như vậy, nếu có những khoảng 
cách trong những giây phút chánh niệm, thiền sinh 
sẽ không thể tạo được huân lực và như vậy không thể 


187 


có được sự định tâm. Đó là lý do tại sao thiên sinh 

• • • «/ • 

trong các khóa thiền được chỉ dạy thực tập chánh 
niệm mọi lúc khi còn thức, từ giây phút thức dậy 
buổi sáng cho đến khi rơi vào giấc ngủ ban đêm. Vì 
thế, thiền hành được kết họp vào sự phát triển chánh 
niệm liên tục. 

Thật là đáng tiếc khi Sư nghe có người chỉ trích 
thiền hành với lý do là sự thực tập như vậy không 
đem lại lợi ích hay kết quả tốt đẹp nào cả. Tuy 
nhiên, chính Đức Phật là người dạy phương pháp 
thiền hành đầu tiên. Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức 
Phật dạy thiền hành đến hai lần. Trong phần “tư 
thế”, Ngài dạy vị tỳ kheo biết “mình đang đi” trong 
khi đi, biết “mình đang đứng” trong khi đứng, biết 
“mình đang ngồi” trong khi ngồi, và biết “mình đang 
nằm” trong khi nằm. Trong phần “Tỉnh Giác” Đức 
Phật dạy “K/ tỳ kheo tỉnh giác khi đi tới và đi lui.’’’ 
Tỉnh giác có nghĩa là sự hiểu biết đúng đắn những 
gì được theo dõi. Đe hiểu đúng đắn những gì được 
theo dõi, thiền sinh phải có sự định tâm và muốn 
có sự định tâm thiền sinh phải có chánh niệm. Do 
đó, khi Đức Phật dạy, “Này chư tỳ kheo, hãy tỉnh 
giác”, chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ có sự 
tỉnh giác mà còn có chánh niệm và sự định tâm nữa. 
Như vậy Đức Phật dạy những người hành thiền nên 
áp dụng chánh niệm, định tâm, và tỉnh giác khi đi 
tức là trong khi “đi tới đi lui.” Vì vậy, thiền hành là 
một phần quan trọng của sự hành thiền. 


188 


Mặc dâu trong bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật 
đã không đi vào chi tiết về thiền hành nhưng chúng 
ta tin rằng Ngài đã chỉ dạy pháp này vào một lúc 
nào đó và sự hướng dẫn như vậy phải được các đệ 
tử của Ngài học hỏi và truyền dạy lại qua bao thế hệ 
kế tiếp nhau. Hơn nữa, các bậc thầy xa xưa cũng đã 
có những công thức chỉ dẫn căn cứ trên sự thực tập 
của mình. Hiện nay, chúng ta có những sự chỉ dạy 
rất chi tiết về pháp thiền hành. 

Bây giờ chúng ta hãy nói một cách chi tiết về 
thiền hành. Neu quí vị hoàn toàn là một thiền sinh 
sơ cơ, thiền sư có lẽ dạy quí vị hãy chú tâm mỗi một 
việc trong lúc thiền hành. Đó là chú niệm động tác 
bước đi trong khi trong tâm thầm ghi nhận “bước, 
bước, buớc ” hay “trái, phải, trái, phải. ” Quí vị 
có thế đi chậm hơn là bình thường trong khi thiền 
hành. 

Sau vài giờ hay sau một hai ngày thực tập, quí 
vị có thể được chỉ dạy chú niệm hai việc là dở chân 
lên và để chân xuống trong khi tâm ghi nhận “bước, 
đạp; bước, đạp Quí vị phải nỗ lực ghi nhận hai 
giai đoạn của bước chân như “bước, đạp; bước 
đạp”, về sau, quí vị có thể được chỉ dạy theo dõi 
ba giai đoạn dở chân, bước tới, và đặt chân xuống 
như “dở, bước, đạp”. Hay sau đó nữa quí vị sẽ 
được dạy theo dõi bốn giai đoạn như dở chân, bước 
tới, đặt chân xuống và chuyển sang chân khác. Quí 


189 


vị được chỉ dạy phải chánh niệm và ghi nhận bôn 
giai đoạn này trong chuyển động của bàn chân: “dở, 
bước, đạp, chuyên 

Thoạt tiên, thiền sinh thấy rất là khó khăn để đi 
chậm lại nhưng họ được chỉ dạy phải theo dõi chặt 
chẽ tất cả những động tác của việc thiền hành. Kh i 
thiền sinh thật sự chú tâm kỳ càng hơn, tự động họ 
sẽ đi chậm trở lại. Họ không cần phải chủ ý đi chậm 

bởi vì sự chú tâm chặt chẽ khiến sự đi chậm đến một 

• • • • • 

cách tự động. Ví dụ, khi lái xe trên xa lộ, quí vị có 
thể chạy với tốc độ 60, 70 hay 80 dặm một giờ. Với 
tốc độ đó, quí vị có thể không đọc được những bảng 
hiệu trên đường. Neu muốn đọc được những bảng 
hiệu, quí vị cần phải lái chậm lại. Không ai nói 
“chạy chậm lại” hết nhưng người lái xe tự động lái 
chậm để có thể đọc được những bảng hiệu. Tương 
tự như vậy, thiền sinh muốn theo dõi chặt chẽ các 
động tác “dở, bước, đạp, chuyên ”, họ sẽ tự động đi 
chậm lại. Chỉ khi đi chậm lại, họ mới có thế thật 
sự chánh niệm và hoàn toàn theo dõi được những 
chuyển động này. 

Mặc dầu thiền sinh theo dõi chặt chẽ và đi chậm 

• • • 

lại, họ có thể sẽ không thấy hết được những chuyển 
động và các giai đoạn một cách rõ ràng. Các giai 
đọan chưa được phân biệt rõ ràng trong tâm và hình 
như tạo nên một chuyến động liên tục. Khi sự định 
tâm trở nên mạnh mẽ, thiền sinh sẽ theo dõi được rõ 

• 7 • 


190 


ràng những giai đoạn khác nhau trong một bước chân 
hay ít ra thấy bốn giai đoạn dễ dàng hơn. Thiền sinh 
sẽ phân biệt được giai đọan dở mà không lẫn lộn với 
giai đoạn bước, và biết rõ giai đọan bước không lẫn 
lộn với giai đọan dở lên hay đặt chân xuống. Họ sẽ 
hiểu các động tác một cách rõ ràng và biện biệt. Bất 
cứ những gì họ chánh niệm và ghi nhận sẽ trở nên 
rõ ràng trong tâm của họ. 

Trong khi thiền sinh tiếp tục thực tập, họ sẽ ghi 
nhận nhiều hơn nữa. Khi dở bàn chân lên, họ sẽ 
kinh nghiệm sự nhẹ nhàng của bàn chân. Khi đưa 
chân tới trước, họ sẽ ghi nhận sự chuyển động từ 
nơi này đến nơi khác. Khi để chân xuống, họ sẽ 
cảm thấy bàn chân trở nên nặng hơn. Khi đặt bàn 
chân trên mặt đất, họ sẽ cảm thấy sự đụng chạm của 
gót chân với mặt đất. Vì vậy cùng với sự theo dõi 
dở, bước, đạp, chuyển, thiền sinh sẽ kinh nghiệm sự 
nhẹ nhàng của bàn chân dở lên, chuyển động của 
bàn chân, sự nặng nề của bàn chân đưa xuống, và 
cảm giác cứng hay mềm của bàn chân chạm trên 
mặt đất. Khi thiền sinh nhận ra những điều này, họ 
thật sự kinh nghiệm bốn yếu tố cơ bản hay tứ đại. 
Đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại hay đất, 
nước, lửa, gió. Bằng cách theo dõi chặt chẽ bốn giai 
đoạn của thiền hành, tứ đại được kinh nghiệm đúng 
với bản chất thực sự của chúng, không chỉ là ý niệm 
nhưng như là diễn trình thực sự, thực tại tuyệt đối 
hay chân đế. 


191 


Chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về đặc tính của 
các đại trong thiền hành. Trong động tác đầu tiên là 
dở chân, thiền sinh nhận ra sự nhẹ nhàng. Khi nhận 
biết sự nhẹ nhàng như vậy, thiền sinh kinh nghiệm 

hỏa đại. Một đặc tánh của hỏa đại là nó làm mọi 

• • • • • 

thứ nhẹ hơn và khi nhẹ hơn chúng đưa lên. Khi cảm 
nhận sự nhẹ nhàng của động tác dở bàn chân, thiền 
sinh nhận ra được bản chất của hỏa đại. Nhưng 
trong động tác dở bàn chân, ngoài sự nhẹ nhàng 
cũng còn có sự chuyển động. Chuyển động là đặc 
tính của phong đại. Nhưng sự nhẹ nhàng hay hỏa 
đại trội hơn cho nên chúng ta có thế nói rằng trong 
giai đoạn dở chân, hỏa đại là chính và phong đại là 
phụ. Hai đại này được thiền sinh nhận biết khi chú 
tâm theo dõi sự dở bàn chân. 

Giai đoạn kế tiếp là đưa bàn chân tới trước. 
Trong sự đẩy chân đến trước, yếu tố vượt trội là 
phong đại bởi vì chuyển động là một trong những 
đặc tính chính yếu của phong đại. Do đó, khi thiền 
sinh theo dõi chặt chẽ động tác đưa tới của bàn chân 
khi thiền hành, thiền sinh hầu như nhận ra đặc tánh 

7 • • 

của phong đại. 

Giai đoạn kế đến là động tác đưa bàn chân xuống. 
Khi thiền sinh làm như vậy, có sự nặng nề nơi bàn 
chân. Sự nặng nề là đặc tính của thủy đại cùng với 
sự trôi chảy và dính chặt. Khi nước nặng, nó quyện 
lại. Do đó, khi thiền sinh nhận ra sự nặng nề nơi bàn 


192 


chân, họ hầu như nhận biết thủy đại. 

Khi nhấn bàn chân xuống mặt đất, thiền sinh 
nhận ra sự cứng hay mềm của bàn chân trên mặt 
đất. Điều này liên hệ đến đặc tính của địa đại. Bằng 

cách theo dõi chặt chẽ của việc nhấn chân trên mặt 

• • • 

đất, thiền sinh kinh nghiệm bản chất của địa đại. 

Như vậy chỉ trong một bước chân, thiền sinh có 
thể thấy nhiều diễn trình. Họ có thể thấy tứ đại và 
bản chất của tứ đại. Chỉ những người hành thiền 
mới hy vọng kinh nghiệm được những điều này. 

Khi thiền sinh tiếp tục thiền hành, họ sẽ nhận ra 
rằng cứ mỗi chuyển động cũng có tâm ghi nhận theo 
dõi chuyển động đó. Có cử động dở chân và cũng 
có tâm ghi nhận sự dở chân. Khoảnh khắc kế đến 
là sự đưa chân tới trước và cũng có tâm ghi nhận sự 
bước tới này. Thêm vào đó, thiền sinh sẽ nhận thức 
được rằng cả hai cử động và tâm ghi nhận sanh 
khởi và hoại diệt ngay trong khoảnh khắc đó. Rồi 
khoảnh khắc tiếp theo là động tác để chân xuống và 
cũng có tâm ghi nhận sự để xuống này và cả hai cử 
động để chân xuống và tâm ghi nhận sanh khởi và 
hoại diệt ngay trong khoảnh khắc để chân xuống. 
Tương tự như vậy đối với diễn trình của sự nhấn 
bàn chân. Đó là động tác nhấn và tâm theo dõi động 
tác này. Do đó, thiền sinh sẽ thấy rằng cùng với 
chuyển động của bàn chân, có những khoảnh khắc 
của tâm ghi nhận. Những khoảnh khắc ghi nhận 


193 


này được gọi là Danh (nama) và chuyên động của 
bàn chân là sắc (mpa). Do đó, thiền sinh sẽ nhận 
ra Danh và sắc sanh khởi và hoại diệt trong mỗi 
khoảnh khắc. Vào một khoảnh khắc là sự dở chân 
và tâm ghi nhận sự dở chân, và khoảnh khắc kế tiếp 
là chân bước tới và tâm ghi nhận sự bước tới.. .Điều 
này được hiểu như là có một cặp đôi danh sắc sanh 
khởi và hoại diệt vào mỗi khoảnh khắc. Như vậy 
thiền sinh tiến đến sự nhận biết cặp đôi danh sắc xảy 
ra này vào mỗi khoảnh khắc ghi nhận nếu thiền sinh 

chú niệm một cách chặt chẽ. 

• • • 

Một điều nữa mà thiền sinh khám phá ra là vai 
trò của ý muốn ảnh hưởng đến mỗi động tác. Họ 
sẽ nhận ra rằng sở dĩ họ dở chân bởi vì họ muốn 
như vậy, đưa chân tới vì muốn như vậy, để chân 
xuống vì muốn như vậy và nhấn chân trên mặt đất 
vì muốn như vậy. Điều này có nghĩa là họ nhận ra 
ý muốn trước mỗi động tác của bàn chân. Sau khi 
có ý muốn dở chân, sự dở chân xảy ra. Thiền sinh 
có sự hiểu biết về điều kiện tính của những gì xảy 
ra là những động tác này tự chúng không thể sanh 
khởi được nếu không có những điều kiện. Chúng 
không do thần linh hay quyền năng nào tạo ra hết 
và sẽ không xảy ra nếu không có nguyên nhân. Cứ 
mỗi động tác đều có nguyên nhân hay điều kiện tạo 
thành và điều kiện đó là ý muốn có trước mỗi động 
tác. Đây là một điều nữa mà thiền sinh sẽ khám phá 

được nếu họ theo dõi một cách chặt chẽ. 

• • • • 


194 


Khi thiên sinh hiên được điêu kiện tính của tât cả 
các chuyển động và những chuyển động này không 
do thần linh tạo ra tức là họ hiểu chúng được sanh 
khởi bởi ý muốn. Họ sẽ hiểu ý muốn là điều kiện 
khiến cho động tác sanh khởi. Như vậy sự tương 
quan giữa cái tạo điều kiện và cái chịu điều kiện hay 
nhân và quả được tuệ tri. Trên căn bản của tuệ giác 
này là danh và sắc không thế sanh khởi mà không 
có điều kiện, thiền sinh không còn nghi ngờ về danh 
và sắc nữa. Và với sự vượt qua hoài nghi về danh 
sắc, thiền sinh được xem là đã đạt đến giai đoạn của 
vị Tiểu Tu Đà Hoàn. 

Tu Đà Hoàn là vị thánh “Nhập Lưu” tức là một 
người đã đạt được tầng mức giác ngộ đầu tiên. Vị 
“Tiểu Tư Đà Hoàn” không phải là bậc Nhập Lim 
thực thụ nhưng được đảm bảo tái sanh vào cõi tốt 
lành như người hay trời. Điều này có nghĩa là vị đó 
sẽ không còn đọa vào bốn khổ cảnh như địa ngục, 
súc sanh.. .Mức độ Tiểu Tu Đà Hoàn này có thể đạt 
được qua sự thiền hành bằng cách theo dõi chặt chẽ 
những động tác của bước đi. Đây là lợi ích lớn lao 
của thiền hành. Giai đoạn này không dễ đạt được 
nhưng một khi đã đến rồi thiền sinh có thế được 
đảm bảo là sẽ tái sanh vào các cảnh giới tốt lành trừ 
phi họ tụt xuống từ giai đọan này. 

Khi thiền sinh hiểu được các hiện tượng danh 
sắc sanh khởi và hoại diệt ữong từng khoảnh khắc, 


195 


họ sẽ hiểu được sự vô thường của diễn trình dở chân 
và họ cũng hiểu luôn sự vô thường của tâm ghi nhận 
sự dở chân đó. Sự hoại diệt xảy ra ngay sau sự sanh 
khởi là dấu hiệu hay đặc tính nhờ đó chúng ta hiểu 
một sự vật là vô thường. Neu chúng ta muốn xem 
thử một cái gì đó là vô thường hay thường, chúng ta 
hãy cố gắng thấy qua sức mạnh của thiền tập là vật 
đó có chịu chi phối bởi diễn trình sanh khởi và hoại 
diệt hay không. 

Nếu sự thiền tập đủ mạnh cho phép thấy được sự 
sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng, chúng ta 
có thể quyết định là các hiện tượng quan sát là vô 
thường. Trong cách này thiền sinh thấy có sự dở 
chân và tâm ghi nhận động tác dở chân và rồi diễn 
trình này biến mất để nhường chỗ cho động tác đưa 
chân tới và tâm ghi nhận động tác đưa chân tới. Các 
chuyến động sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi rồi 
hoại diệt, và diễn trình này thiền sinh có thế tự mình 
thấu hiểu mà không cần phải chấp nhận dựa vào sự 
tin tưởng từ một quyền lực bên ngoài hay căn cứ 
trên sự tường trình của người khác. 

Khi thiền sinh thấy danh và sắc sanh khởi rồi hoại 
diệt, họ thấu hiểu danh sắc là vô thường. Khi họ tuệ 
tri chúng vô thường, họ sẽ tuệ tri kế tiếp chúng là 
khố hay bất toại nguyện bởi vì họ luôn luôn bị áo 
đảo bởi sự sanh diệt không ngừng. Sau khi tuệ tri 
các đặc tánh vô thường và khổ của các hiện tượng, 


196 


họ cũng nhận ra là không có ai có thê làm chủ các 
hiện tượng này. Điều này có nghĩa là không có bản 
ngã hay linh hồn ra lệnh cho các hiện tượng được 
trường cửu. Mọi hiện tượng chỉ sanh khởi và hoại 
diệt theo định luật thiên nhiên. Hiểu như vậy, thiền 
sinh tuệ tri luôn đặc tánh thứ ba của các hiện tượng 
có điều kiện hay đặc tánh vô ngã tức là các hiện 
tượng không có bản ngã. Một trong những ý nghĩa 
của vô ngã là không thể làm chủ có nghĩa là không 
có bất cứ gì như thực thể, linh hồn, quyền lực làm 
chủ bản chất của mọi vật. Đen lúc này thiền sinh 
hiểu được ba đặc tánh của tất cả các pháp hữu vi 
là vô thường, khổ, và vô ngã. Tiếng Pali là anicca, 
dukkha, và anatta. 

Thiền sinh hiểu được ba đặc tánh này bằng cách 
theo dõi chặt chẽ sự dở chân và tâm ghi nhận được 
sự dở chân đó. Bằng sự chú tâm nơi chuyển động, 
thiền sinh thấy chúng sanh khởi và hoại diệt và kết 
quả là thấy đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã của 
các pháp hữu vi hay hiện tượng có điều kiện. 

Bây giờ hãy khảo sát chi tiết những động tác 
của thiền hành. Giả sử chúng ta chụp hình sự dở 
chân. Giả sử thêm là thời gian của sư dở chân là 
một giây và máy hình có thể chụp được 36 lần trong 
một giây. Sau khi chụp hình, nếu nhìn riêng rẽ từng 
tấm, chúng ta sẽ nhận thức rằng những gì chúng ta 
nghĩ là một sự dở chân thật ra gồm 36 chuyển động. 


197 


Hình ảnh trong mỗi bức hình hơi khác nhau và sự 
khác nhau rất ít đến nỗi chúng ta khó thấy đuợc. 
Chuyện gì xảy ra nếu máy hình có thể chụp 1,000 
ngàn bức hình trong một giây. Nhu vậy có 1,000 
chuyển động trong một sự dở chân mặc dù những 
chuyển động hầu nhu không thể phân biệt đuợc với 
nhau. Nếu máy hình có thể chụp 1,000,000 tấm mỗi 
giây, bây giờ chua đuợc nhung tuơng lai có thể xảy 
ra, thì sẽ có 1,000,000 chuyển động trong cái mà 
chúng ta nghĩ chỉ là một chuyển động duy nhất. 

Sự nỗ lực của chúng ta trong thiền hành là thấy 
các chuyển động càng chặt chẽ nhu là máy hình 
chụp từng tấm một. Chúng ta cũng muốn theo dõi 
tâm ghi nhận và ý muốn truớc mỗi động tác. Chúng 
ta sẽ khâm phục tuệ lực minh sát của Đức Phật mà 
nhờ đó Ngài đã thấy tất cả các chuyển động. Khi 
chúng ta dùng chữ “thấy” hay “theo dõi” cho truờng 
họp chúng ta, chúng ta muốn nói là thấy trực tiếp 
và suy diễn. Chúng ta sẽ không thể thấy tất cả một 
triệu chuyển động nhu Đức Phật đã thấy. 

Truớc khi thiền hành, có lẽ thiền sinh đã nghĩ 
rằng mỗi buớc chỉ là một chuyển động. Sau khi 
theo dõi chuyển động, họ thấy ít nhất có bốn động 
tác và nếu đi sâu vào họ sẽ hiểu là ngay cả một trong 
những động tác này có hàng triệu chuyển động cực 
nhỏ. Họ thấy danh và sắc hay tâm và thân sanh 
khởi và hoại diệt hay vô thuờng. Bằng cảm nhận 


198 


bình thường, chúng ta không thây được đặc tánh vô 
thường của mọi hiện tượng vì đặc tánh này thường 
bị che kín bởi ảo tưởng về sự liên tục. Chúng ta 
nghĩ chỉ thấy một sự chuyển động liên tục nhưng 
nếu quan sát kỹ càng chúng ta sẽ thấy ảo tưởng về 
sự liên tục này có thể bị phá vỡ. Nó có thể bị phá 
vỡ bằng sự theo dõi trực tiếp các hiện tượng vật 
chất từng cái, từng phần một khi chúng sanh khởi và 
hoại diệt. Giá trị của thiền nằm ngay trong khả năng 
lấy đi tấm màn của sự liên tục đế khám phá bản chất 
vô thường đích thực. Thiền sinh có thế khám phá 
được bản chất vô thường một cách trực tiếp từ chính 
nỗ lực của mình. 

Sau khi nhận thức được mọi vật gồm nhiều thảnh 
tố, xảy ra riêng rẽ và theo dõi những thảnh phần này 
từng cái một, thiền sinh sẽ nhận thức được không 
có gì trên cõi đời đáng để ao ước bám níu vào. Neu 
chúng ta thấy một cái gì đó mà trước đây ta nghĩ là 
đẹp bây giờ khuyết trống, suy đồi và tan rã chúng 
ta sẽ không còn thích thú nữa. Ví dụ, chúng ta thấy 
một bức tranh sơn dầu đẹp. Chúng ta nghĩ sơn vẽ, 
khung vải là một toàn thế, một khối đặc chắc. Nhưng 
nếu chúng ta đặt bức tranh dưới kính hiển vi cực 
mạnh, chúng ta sẽ thấy bức tranh không phải đặc 
chắc, nó có nhiều lỗ hỗng hay khoảng trống. Sau 
khi thấy bức tranh như vậy, chúng ta sẽ hết thích thú 
và không còn dính mắc vào nó nữa. Các nhà vật lý 


199 


học hiện đại biêt rõ điêu này. Họ quan sát vật chât 
với những dụng cụ cực mạnh và thấy chúng chỉ là 
những ba động hạt tử và năng luợng không ngừng 
thay đối. Không có một thực thế nào trong chúng 
cả. Với kinh nghiệm sự vô thuờng bất tận này, thiền 
sinh hiểu rằng chẳng có gì đáng để ham muốn dính 
mắc trong thế giới hiện tuợng này. 

Bây giờ chúng ta có thể hiểu các lý do để hành 
thiền. Chúng ta hành thiền bởi vì chúng ta muốn 
cởi bỏ sự dính mắc và thèm muốn sự vật. Bằng 
tuệ tri ba đặc tính của sự hiện hữu - vô thuờng, khổ 
và vô ngã của các hiện tuợng - chúng ta loại bỏ sự 
thèm muốn. Chúng ta muốn loại bỏ sự thèm muốn 
vì chúng ta không muốn đau khổ. Bao lâu còn thèm 
muốn và dính mắc, bấy lâu còn khổ đau. Neu chúng 
ta không muốn đau khổ, chúng ta phải loại trừ sự 
thèm muốn và dính mắc hay chấp thủ. Chúng ta 
phải hiểu rằng vạn vật chỉ là danh và sắc sanh khởi 
và hoại diệt, không có bản ngã. Một khi thực chứng 
đuợc điều này, chúng ta sẽ có thể loại bỏ đuợc tâm 
dính mắc vào mọi vật. Bao lâu chúng ta chua thực 
chứng điều này, cho dù đọc bao nhiêu sách, nghe 
nhiều pháp thoại hoặc đàm luận nhằm loại trừ chấp 
thủ, chúng ta sẽ không thể nào thực sự loại bỏ chấp 
thủ đuợc. Điều thiết yếu là kinh nghiệm trực tiếp 
các pháp hữu vi đều có ba đặc tánh vô thuờng, khổ, 
và vô ngã. 


200 


Do đó, chúng ta phải chú niệm khi đi cũng như 
ngồi hay nằm xuống. Sư không muốn nói chỉ thiền 
hành không cũng cho chúng ta sự thực chứng tối 
hậu và khả năng loại trừ hoàn toàn chấp thủ. Tuy 
nhiên, thiền hành cũng giá trị như ngồi thiền hay 
bất cứ pháp hành Thiền Minh Sát nào khác. Thiền 
hành đưa tới sự phát triển tâm linh. Nó cũng hiệu 
nghiệm như sự quán niệm hơi thở hoặc sự theo dõi 
phồng xẹp của bụng. Đây là một phương tiện rất 
hiệu năng để giúp chúng ta loại trừ phiền não trong 
tâm. Thiền hành giúp chúng ta tuệ tri bản chất của 
mọi vật. Do đó, chúng ta nên thiền hành một cách 
tinh tấn như khi thực tập ngồi thiền hoặc các pháp 
hành thiền khác. 

Sư cầu chúc quí vị có thể đạt được sự thanh tịnh 
toàn vẹn ngay trong kiếp sống này bằng sự thực tập 
chánh niệm qua tất cả các tư thế kế cả thiền hành. 


201 


202 


Hướng Dần Trình Pháp 

Hòa Thượng Thiền Sư uPandỉta 


Mặc dầu đã được chỉ dẫn để hành thiền nhưng 
vẫn có những thiền sinh không thế thực tập đúng 
cũng như trình bày một cách chính xác kinh nghiệm 
của mình lên thiền sư trong các buối trình pháp. Một 
số thiền sinh hành thiền rất tốt đẹp nhưng không 
biết diễn tả rõ ràng cách mình thực tập cũng như 
kinh nghiệm đạt được. Bài giảng này nhằm mục 
đích giúp những thiền sinh đó tường trình đúng đắn 
và rõ ràng cách hành thiền của mình bao gồm các 
đối tượng theo dõi và kinh nghiệm đạt được trong 
khi thực tập. 

về cách thức hành thiền, Hòa Thượng Thiền Sư 
Mahasi Sayadaw đã chỉ dẫn cặn kẽ về pháp hành 
Thiền Minh Sát bắt đầu với sự ghi nhận hay chánh 
niệm theo dõi đề mục chính là sự phồng xẹp của 
bụng khi thở. 

Theo sự giải thích trong Kinh, các hiện tượng 
tâm-vật-lý luôn luôn đến với thiền sinh qua sáu cửa 
giác quan. Khi thấy cảnh, mắt và cảnh được thấy là 


203 


hiện tượng vật chât hay săc pháp trong khi tâm thây 
hay nhãn thức nhận biết cảnh là hiện tượng tâm hay 
danh pháp. Đối với kinh nghiệm về âm thanh, mùi, 
vị, sự xúc chạm và nhiều cử động của cơ thể như 
là co, duỗi, hay xoay chuyển thân hình và bước đi 
cũng tương tự như vậy. Ngài thiền sư đã chỉ dạy là 
tất cả những gì xảy ra phải được ghi nhận một cách 
chặt chẽ ngay và trong khi chúng đang xảy ra mà 
không bỏ qua gì hết kể cả những điều không mấy 
quan trọng. 

Mặc dầu sự chỉ dẫn rõ ràng của thiền sư Mahasi 
Sayadaw được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản như 
vậy, thiền sinh vẫn gặp một số khó khăn khi đem áp 
dụng vào sự thực tập. Đe giúp thiền sinh vượt qua 
những khó khăn đó, các thiền sư tại thiền viện này 
đã giải thích và diễn tả cho các thiền sinh sơ cơ cách 
ghi nhận và theo dõi đề mục chính của sự hành thiền 
là sự phồng xẹp của bụng và những đề mục phụ như 
tư tưởng, suy niệm, cảm thọ, yếu tố bên ngoài như 
hình ảnh, tiếng động ảnh hưởng đến tâm. 

Dù sự giải thích này được lặp đi lặp lại một cách 
dễ hiếu cho các thiền sinh nhưng một số đã không 
nắm vững để áp dụng vào sự thực tập một cách thích 
nghi. Do đó, để cho sự thực tập được dễ dàng hơn 
nữa, các thiền sư đã đặt ra các câu châm ngôn dễ 
nhớ sau đây: 

1. Câu châm ngôn đầu tiên là: Cho biết bạn ghi 


204 


nhận đê mục chỉnh như thê nào và tâm đã kỉnh 
nghiệm điều gì. 

Có hai hoạt động liên hệ đến pháp hành này. Thứ 
nhất là sự ghi nhận đề mục hành thiền hay đối tượng 
của sự chú tâm. Thứ hai là tâm ghi nhận đề mục hay 
tâm kết quả liên hệ đến đối tượng thiền được theo 
dõi. Chỉ với hai hoạt động này mà thiền sinh sẽ có 
thế nói về đề mục và kinh nghiệm thiền của mình. 

a. Đề mục chính mà tâm theo dõi chặt chẽ trong 
khi ngồi thiền là sự phồng xẹp của bụng khi thiền 
sinh thở. 

Đề mục chính theo ý nghĩa là trong trường họp 
không có bất cứ đối tượng chú tâm nổi bật nào 
khác sanh khởi, thiền sinh nên theo dõi đề mục này. 
Trong trường họp có đề mục phụ nổi bật, tâm nên 
theo dõi đề mục phụ này. Khi đề mục phụ được ghi 
nhận biến mất, thiền sinh nên trở về theo dõi lại đề 
mục chính. 

về chuyển động phồng của bụng, khi thiền sinh 
thở vào, bụng bắt đầu phồng hơi nhanh và tiếp tục 
phồng khi thiền sinh tiếp tục hít vào. Khi thiền sinh 
ngừng thở, chuyển động phồng chấm dứt. Thiền 
sinh nên có khả năng diễn tả được cách theo dõi hay 
ghi nhận chuyển động này của bụng từ lúc bắt đầu 
cho đến lúc cuối. 

Khi theo dõi hay ghi nhận chuyển động phồng 


205 


của bụng, toàn thể chuyển động phải được kinh 
nghiệm và biết rõ. Điều dạy này có nghĩa là tất cả 
các hiện tượng vật chất liên hệ đến toàn thế chuyến 
động phồng của bụng - giai đoạn đầu, giai đoan 
giữa và giai đoạn cuối - nên được ghi nhận càng 
liên tục càng tốt. 

Tâm ghi nhận hoặc theo dõi nên trụ trên đề mục 
và diễn tiến đồng thời với sự chuyển động của bụng 
phồng qua ba giai đoạn đầu, giữa và cuối. Thiền 
sinh sơ cơ dĩ nhiên không thế nào ghi nhận tất cả ba 
giai đoạn của sự chuyển động nhưng nên cố gắng để 
có thể làm được như vậy. Thiền sinh được yêu cầu 
nỗ lực như thế vì sợ rằng nếu hành thiền đại khái 
sẽ không có được nhiều lợi lạc vào cuối khóa thiền 
cũng như để đảm bảo có được sự định tâm đầy đủ và 
nghiêm chỉnh trên đề mục trong lúc thực tập. 

Thiền sinh chỉ có thể trình bày kinh nghiệm thiền 
tập rõ ràng nếu có: 

• Khả năng ghi nhận đề mục với sự chú tâm đầy 
đủ; 

• Sự diễn biến đồng thời giữa đề mục và tâm ghi 
nhận; 

• Sự ghi nhận chuyển động qua các giai đoạn kế 
tiếp nhau. 

b. Nếu ghi nhận được đề mục một cách thích 
nghi, thiền sinh ‘thay’và kinh nghiệm điều gì? 


206 


Thiên sinh nên tường trình chính xác kinh nghiệm 
ghi nhận đối tượng của sự thực tập. ở đây, thiền 
sinh phải nói được là tâm theo dõi có diễn tiến cùng 
lúc với sự phồng của bụng hay không. Neu cả hai 
đồng thời, thiền sinh 'thấy' gì? Có phải ‘thấy’ bụng, 
cách phồng, hay sự căng cứng và chuyển động liên 
hệ đến sự phồng của bụng. 

Có ba khía cạnh của bụng phồng: 

• Hình dạng 

• Tư thế 

• Đặc tánh 

Hình dạng là hình thể của bụng mà tâm thiền 
sinh tập trung vào. Toàn cơ thế thiền sinh là hình 
dạng của cơ thể. Bụng là một phần của cơ thể, nó 
cũng là hình dạng của bụng phồng. 

Tư thế là điều kiện hay trạng thái của bụng tại bất 
cứ thời điếm nào. Như vậy, bụng đang ở trạng thái 
bằng phang, phồng, hay xẹp? Theo thuật ngữ kinh 
điển Pali, điều kiện hay trạng thái này được gọi là tư 
thế (akara). Chẳng hạn, bàn tay nắm lại hay mở ra? 
Thân đang ở tư thế đứng, đi, ngồi hay nằm? 

Nếu thiền sinh tiếp tục theo dõi bụng trong khi 
hành thiền, người đó sẽ ‘thấy’ hình dạng hay tư thế 
truớc khi ‘thấy’ đặc tánh. Nhưng thấy hình dạng và 
tư thế chưa phải là Tuệ Minh Sát. Thiền sinh phải 
‘thấy’ vượt qua hình dạng và tư thế có nghĩa là kinh 


207 


nghiệm sự căng cứng hay chuyên động của bụng 
phồng. Nếu thiền sinh theo dõi hết mình thời sẽ 
‘thấy’ đuợc đặc tánh. Thiền sinh phải có khả năng 
trình bày điều này trong buổi trình pháp. Nhung 
thiền sinh phải tuờng trình căn cứ trên sự ‘thấy’ thực 
sự chứ không phải nghĩ là mình ‘thấy’ nhu vậy. Sự 
trình pháp phải đuợc dựa trên kinh nghiệm minh sát 
của chính mình. 

Một cách tuong tự, thiền sinh phải có khả năng 
theo dõi, kinh nghiệm và tuờng trình về sự xẹp của 
bụng khi thở ra. 

Đối với thiền hành cũng nhu vậy. Khi dở chân, 
thiền sinh cổ khả năng theo dõi diễn tiến của sự dở 
chân từ đầu cho đến cuối không? Nếu có, người đổ 
‘thấy’gì? Có phải ‘thấy' hình dạng hay vị thế của 
chân dở lên, hoặc cảm thấy đặc tính nhu chân trở 
nên nhẹ và nhấc lên, hay ’thay’ chân trở nên căng và 
bị đẩy về phía truớc? 

Thiền sinh phải tập trung mới có khả năng tuờng 
trình về bất cứ khía cạnh nào trong ba khía cạnh này 
của đề mục. Khi đưa chân đến trước trong lúc đi 
kinh hành, cổ phải tâm thiền sinh theo dõi hay ghi 
nhận một cách đồng thời với sự di chuyên của bước 
chân ? ở đây cũng vậy, thiền sinh thấy gì? Có phải 
nguời đó ‘thấy’ hình dạng hay tu thế bàn chân đua 
tới hoặc đặc tính của chuyển động nhu là bàn chân 
đang đuợc đẩy từ phía sau hay kéo từ phía truớc? 


208 


Tương tự, khi bỏ chân xuông, người đổ cỏ khả năng 
ghi nhận chuyên động đưa xuống từ lúc đầu cho 
đến lúc cuối khi bàn chân đụng sàn nhà hay mặt đẩt 
không? Nếu có, người đổ đã nhận biết được gì? Có 
phải người đó biết hình dạng bàn chân, tư thế bàn 
chân để xuống hay vài đặc tính của chuyển động 
như là chân trở nên nhẹ và mềm? 

Đối với sự ghi nhận các đối tượng khác như là 
co duỗi tay chân, xoay chuyển cơ thể, tư thế ngồi 
hay tư thế đứng cũng tương tự như vậy. Thiền sinh 
có khả năng ghi nhận một cách đồng thời các hiện 
tượng từ đầu cho đến cuối hay không? Thiền sinh 
chỉ nên giới hạn sự trình pháp của mình vào đề mục 
đang theo dõi theo ba khía cạnh được đề cập ở trên 
và không nói đến những sự xảy ra ngẫu nhiên hay 
bất ngờ khác. Điều này rất quan trọng. 

Thiền sinh nên hiểu rõ ba đặc tánh của các hiện 
tượng tâm-vật lý sau đây: 

• Đặc tính riêng (Sabhaya lakkhana) 

• Đặc tính điều kiện (Sankhata lakkhana) 

• Đặc tính chung (Samana lakkhana) 

Đặc tỉnh riêng: Đây là những dấu hiệu hay đặc 
tính riêng biệt của các hiện tượng tâm hay vật lý. Ví 
dụ: sự cứng hay mềm là dấu hiệu hay đặc tính riêng 
của xương hay thịt. Dấu hiệu hay đặc tính này chỉ 
có ở yếu tố đất hay địa đại chứ không có ở những 


209 


đại khác khác như thủy đại (yêu tô nước), hỏa đại 
(yếu tố lửa) và phong đại (yếu tố gió). Hỏa đại là 
nóng và lạnh, thủy đại là dính chặt hay trôi chảy, và 
phong đại là chuyển động. Các đại này đều là đặc 
tính riêng của các hiện tượng vật chất. 

Dấu hiệu hay đặc tính riêng của tâm là khả năng 
nhận biết. Đặc tính riêng của xúc là tô màu cho tâm 
và làm tâm tiếp xúc với hiện tượng. Đặc tính riêng 
của cảm thọ là khả năng cảm nhận. 

Đặc tỉnh điều kiện: Mỗi một đặc tính riêng của 
các hiện tượng tâm-vật lý đều có khởi đầu, kéo dài 
và chấm dứt. Theo ngôn ngữ kinh điển Pali, đây là 
sanh (uppada), trụ (thiti), và diệt (bhanga). Sinh có 
nghĩa là sự bắt đầu hay sanh khởi của hiện tượng. 
Trụ là sự kéo dài hay diễn tiến cho đến khi hoại diệt. 
Diệt là sự tan vỡ hay biến mất. Ba đặc tính này 
thuộc đặc tính điều kiện. 

Đặc tỉnh chung: Đặc tính thứ ba của các hiện 
tượng tâm-vật-lý là đặc tánh phổ quát. Sự vô thường 
(annicca lakkhana), khổ hay bất toại nguyện (dukkha 
lakkhana) và vô ngã (anatta lakkhana) của tất cả các 
pháp điều kiện hay hữu vi tạo nên đặc tánh này. 

Theo ngôn ngữ kinh điển Pali, ba dấu hiệu vô 
thường, khổ, và vô ngã là các đặc tính chung cho tất 
cả các hiện tượng tâm và vật lý. Do đó, chúng được 
gọi là các đặc tính phổ quát. 


210 


Đê tóm tăt, chúng ta phải hiêu ba đặc tính được 
đề cập và giải thích ở trên. Đó là đặc tính riêng, đặc 
tính điều kiện và đặc tính chung. 

Trong ba đặc tính này, thiền tập trước tiên hướng 
đến việc kinh nghiệm đặc tính riêng của các hiện 
tượng tâm và vật lý mà chúng ta đang ghi nhận. Làm 
thế nào mà do nỗ lực thiền tập chúng ta kinh nghiệm 
được các đặc tánh riêng của các hiện tượng? Chúng 
ta nên ghi nhận các hiện tượng ngay lúc chúng vừa 
sanh khởi. Chỉ khi nào làm được như thế, chúng 
ta mới có thể thực chứng được đặc tính riêng của 
chúng chứ không có cách nào khác. 

Khi thiền sinh thở vào, bụng phồng lên. Trước 
khi thở vào không có sự phồng của bụng. Tâm của 
thiền sinh nên theo dõi chuyển động phồng của bụng 
từ lúc đầu cho đến lúc cuối. Chỉ khi đó thiền sinh 
mới có thể ‘thấy’ bản chất thật sự của chuyển động. 
Bản chất thật sự này là gì? Với sự thở vào, gió đi 
vào, Và gió là gì? Đó là yếu tố căng phồng, yếu tố 
chuyển động. Chính bản chất thực sự này của sự 
phồng mà thiền sinh tập để ‘thấy’. Thiền sinh chỉ 
‘thấy’ nó khi ghi nhận chuyển động ngay từ lúc sanh 
khởi và kéo dài cho đến khi chấm dứt. Neu không 
theo dõi hay ghi nhận như vậy, thiền sinh sẽ không 
thấy ngay cả hình dạng hay vị thế đừng nói chi đến 
đặc tánh thực sự của hiện tượng. 

Tiếp tục chú tâm một cách tập trung và đồng thời 


211 


vào đối tượng thiền tập phồng xẹp của bụng trong 
khi thở, thiền sinh sẽ lần hồi củng cố được sự định 
tâm của mình. Khi sự định tâm vững mạnh, thiền 
sinh không còn thấy hình dạng hay tư thế của bụng 
phồng hay xẹp. Sự hiểu biết hay tuệ giác vượt ra 
ngoài những cái ‘thấy’ này và sẽ cho phép thiền sinh 
‘thấy’ sự căng phồng, áp lực và chuyển động liên hệ 
đến sự phồng xẹp của bụng mà thiền sinh đang theo 
dõi hay ghi nhận. Khi thở ra, thiền sinh sẽ cảm thấy 
sự căng phồng bớt đi và chuyển động xẹp của bụng 
kết thúc vào cuối hơi thở ra. 

Thiền sinh cũng sẽ kinh nghiệm tương tự với 
những cử động trong lúc kinh hành bao gồm dở 
chân, bước tới, và để chân xuống sàn nhà hay mặt 
đất. 

Sự chỉ dẫn cũng tương tự đối với những cử động 
khác của cơ thể, cảm thọ nơi thân, và tư tưởng sanh 
khởi nơi tâm. Tất cả những đối tượng này đều nên 
được ghi nhận ngay khi chúng vừa sanh khởi để bảo 
đảm cho việc kinh nghiệm thực tánh của chúng. 

Thiền sư sẽ không nói cho thiền sinh biết là họ sẽ 
thấy gì nhưng sẽ chỉ dẫn cách thức theo dõi hay ghi 
nhận. Tương tự như làm toán ở trường, thầy giáo sẽ 
không cho biết đáp số nhưng chỉ dạy cách làm toán 
mà thôi. 

Chúng ta đã bàn về câu châm ngôn thứ nhất là 
khi hiện tượng được ghi nhận ngay lúc chủng vừa 


212 


sanh khởi, thực tánh sẽ hiên lộ. 

2. Câu châm ngôn thứ hai dạy “chỉkhỉ nào thực 

tánh được hiến lộ, đặc tánh điều kiện mới được 

• • • • • 

kinh nghiệm nghĩa là thấy được hiện tượng ghi 
nhận đang sanh khỏi, kẻo dài và chẩm dứt. ” 

3. Câu châm ngôn thứ ba là “chỉ khi đặc tánh 
điều kiện trở nên rõ ràng, đặc tánh phố quát mới 
được kỉnh nghiệm. ” 

Khi đặc tánh điều kiện đuợc kinh nghiệm, đặc 
tính chung hay phố quát sẽ xuất hiện. Hai đặc tính 
điều kiện và phổ quát sẽ không thể nào không hiển 
lộ một khi đặc tính riêng đuợc thấy rõ nhờ sự ghi 
nhận tập trung và đồng thời vào đề mục thiền. Kh i 
đặc tính chung xuất hiện, nó sẽ phô bày bản chất vô 
thuờng, khổ và vô ngã của hiện tuợng. 

4. Châm ngôn trên đuợc theo sau bởi châm ngôn 
thứ tu nhu sau: “Khi đặc tánh tống quát được kỉnh 
nghiệm, Tuệ Minh Sát hiển lộ. ” 

Sau khi xuất hiện, Tuệ Minh Sát từ từ chín muồi 

và sẽ đuợc theo sau bởi Đạo Tuệ và Ọuả Tuệ cho 

• • • • 

phép thiền sinh kinh nghiệm Niết Bàn với sự dừng 
nghỉ của các hiện tuợng danh sắc và phiền não. 

Thiết tuởng nên nhắc lại trong khi trình pháp, 
thiền sinh nên trình bày những gì mình thực sự 
‘thấy’ chứ không phải nghĩ là mình ‘thấy’. Chỉ có 
những gì thực sự chứng nghiệm mới là trí tuệ của 


213 


mình chứ không phải những gì mình nghĩ mình có 
vì đó tối đa cũng chỉ là những kiến thức vay mượn 
không phù họp với thực tánh hay đặc tính của hiện 
tượng đang được ghi nhận. 

5. Câu châm ngôn kế đến là ‘‘tất cả tư tưởng 
được theo dõi và kỉnh nghiệm nên được tường 
trình. ” 

Trong khi đang ngồi thiền ghi nhận đề mục chính 
là sự phồng xẹp của bụng, những tư tưởng có thể 
sanh khởi. Đó là bản chất của tâm khó mà kiếm soát 
được. Tâm có khuynh hướng phóng đi, rời bỏ đề 
mục chính và suy nghĩ. Lúc đó, thiền sinh nên làm 
gì? Hãy ghi nhận bất cứ những gì sanh khởi đến 
tâm. Bạn có thế làm được như vậy không? Bạn nên 
cố gắng làm như thế. Neu làm được, sự suy nghĩ 
sẽ tiếp tục, ngừng lại hay biến mất hết? Sự chú tâm 
của bạn có trở về với đề mục chính không? Bạn nên 
tường trình những gì xảy ra theo những khía cạnh 
này. 

6. “Tất cả những cảm thọ nên được theo dõi, 
hiếu rõ và tường trình trong buốỉ trình pháp. ” 

Đối với thiền sinh sơ cơ, cảm thọ chưa sanh khởi 
trong khi đang chú tâm theo dõi đề mục chính là 
sự phồng xẹp của bụng. Tuy nhiên, tư tưởng chắc 
chắn sẽ sanh khởi. Lúc đó thiền sinh sơ cơ chưa có 
khả năng ghi nhận tất cả những tư tưởng sanh lên. 
Đe giảm thiểu những tư tưởng phóng tâm này, thiền 


214 


sinh sơ cơ nên tập trung sự chú tâm vào đê mục 
chính càng chặt chẽ càng tốt. 

Nhưng khi đã ngồi thiền được một thời gian 
năm, mười hay mười lăm phút, một số cảm giác 
không thoải mái sanh khởi nơi thân khiến tâm khó 
chịu. Khi cảm thọ hay cảm xúc sanh khởi, chúng 
nên được ghi nhận. Khi trình pháp, nên trình bày 
bằng ngôn ngữ thường ngày như là ‘ngứa’, ‘đau’, 
‘tê’, hay ‘nhức’...thay vì dùng ngôn ngữ của kinh 
điến như ‘cảm thọ’. Những cảm thọ này nên được 
ghi nhận cho dù chúng gia tăng cường độ hay yếu 
đi, ổn cố hoặc biến mất. 

7. “Tất cả những hiện tượng khác xảy ra và 
nối bật nên được ghi nhận và kỉnh nghiệm. ” 

Những hiện tượng khác nổi bật được ghi nhận 
và kinh nghiệm là gì? Đó là hình sắc được thấy, âm 
thanh được nghe, mùi được ngửi, thức ăn được nếm 
và những hiện tượng tâm lý như thích, không thích, 
hôn trầm, phóng tâm, lo âu, hoài nghi, nhớ tưởng, 
tỉnh giác, chú tâm, hài lòng, thỏa thích, an bình, tĩnh 
lặng, thư thái... 

Đức Phật chỉ chung chúng là Pháp hay đối tượng 
của tâm. Chang hạn, sự thích sanh khởi và khi được 
ghi nhận, chuyện gì xảy ra? Thích được theo sau 
bởi tham ái. Thiền sinh có thế tường trình điều này. 
Lấy một ví dụ khác, thiền sinh bị hôn trầm và có 
tâm muội lược. Chuyện gì xảy ra nếu những điều 


215 


này được ghi nhận khi chúng xuât hiện? Bât cứ lúc 
nào những đối tượng của tâm sanh khởi, chúng nên 
được ghi nhận. 

Tóm lại, sau đây là bốn đối tượng chú tâm trong 
pháp luyện tâm Minh Sát Niệm Xứ hay Thiền Minh 
Sát: 


a. Những cử động của thân 

(Thân) 

b. Cảm tho 

• 

(Thọ) 

c. Hoạt động của tâm 

(Tâm) 

d. Đối tượng của tâm. 

(Pháp) 


8. Cuôi cùng, câu châm ngôn tông quát là ững 
gì sanh khởi được ghi nhận và kỉnh nghiệm nên 
được hiếu trọn vẹn và tường trình đầy đủ trong 
buốỉ trình pháp”. 

Quan tâm của thiền sinh là theo dõi hay ghi nhận 
hiện tượng. Đối với bất cứ đề mục nào thuộc bốn 
loại đối tượng nêu trên, ba sự việc tuần tự xảy ra 
trong khi hành Thiền Minh Sát là: 

a. Hiện tượng sanh khởi 

b. Sự theo dõi hay ghi nhận hiện tượng sanh 
khởi 

c. Thiền sinh biết và ‘thấy’ gì. 


216 


Hồi Hưứng Công Đức 


Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay 
Nguyện cho tất cả từ đây 
Luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. 

Nguyện cho chư vị Long, Thiên 
Trên trời dưới đất oai thiêng phép màu 
Cùng chia công đức dầy sâu 
Hộ trì Chánh Pháp bền lâu muôn đời. 


217 


Danh Sách Các Phật Tử Hùn 
Phước Ấn Tống 


Anny Lee, Ban Vân, Ban Kỳ, Ban Hiên, Ban 
Tuấn, Bình Liêu & Vũ Hồng cẩm, Bùi Nancy, Cao 
Thị Cúc, Diệp Xuân Lai, Diệu Thiện Duơng Minh 
Nguyệt, Duyên & Uyên & Toàn, Duơng Trang, Đào 
Hữu Phan, Đinh Việt Liên, Đỗ Quốc Tú, Đoàn Lệ 
Nhu & Phạm Chuơng, Gia An & Nhu Trù, Giang 
Đào, Hà Thái, Hà Thị Phuợng, gđ Hồng Hoa & 
Diệp, Hùng & Tâm Hân, Hùng & Thanh, gđ Huỳnh 
Tấn Thông, Huỳnh Lâm & Hải, Lee Debilzan, Hạnh 
Thuờng, Huỳnh Đình Sơn & Nhạn, Huỳnh Anh 
Dũng & Chi, Huỳnh Anh Tuấn & Nga, Huỳnh Anh 
Minh, Khin u May, Lâm Hoàng Kim, Lan Hồ, Lê 
Thị Hảo, Lê Trọng Hiệp, Lê Thị Hừng, Luơng Thị 
Anh, Luu Bình & Luu Định, Lý Mai, Mai Cao, Ngọc 
Anh & Đào Ngũy, Nguyễn Đăng Thành, Nguyễn 
Larry, Nguyễn Giảng, Nguyễn Phạm Thanh Xuân, 
Nguyễn Văn Sanh & Liên, Nguyễn Văn Hoàng, 
Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Hồng 
Phuơng, Nguyễn Trang Anh, Nguyễn Quyền & 
Cẩm Vân, Nguyễn Vinh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn 
Thị Ký, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phan Liên, Phan 


218 


Marie Louise, Phạm Linh, Phạm Bá Thạch & Nga, 
Phạm Phú Văn Lang, Phạm Phú Đông Pha, Phạm 
Phú Đan Tâm, Phạm Phú Luyện, Phạm Kevin, 
Phạm Huyền Linh, Phạm Tú Anh, Phạm Hoàng, 
Phạm Tuấn, Phi Hùng, Phù Diệp, Quảng Tịnh & 
Họp Tuyển, Sarah Marks, Su cô Tịnh Thanh, Su 
cô Diệu Ý, Trần Bạch Liên, Trần Chế Trung, Trần 
Dân, Trần cẩm Mỹ, Trần cẩm Lan, gđ Trần cẩm 
Châu, Trần cẩm Liên, Trần Quốc Cuờng, Trần Đình 
Kham, Trần Quốc Định, Trần Du, Trần Minh Lợi, 
Trần Thành & Trang, Trần D. Thảo, Trần Huơng, 
Trần Văn Nam, Trần Anh Mỹ, Trần Nụ & Nguyễn 
Điệp, Trần Minh, Trần Thùy Khanh, Trần Vỹ Dạ, 
Trần H. Truơng, Trần Ngọc Trang, Truơng Hoa, 
Truơng Giang, Truơng Phúc Điền, Truơng Hùng & 
Hà, gđ Truơng Hòa Trần, gđ Truơng Văn Dăng, gđ 
Truơng Ngọc Trang, Truơng Lan Anh, Từ Sơn, Từ 
Duy, Tuờng Huy, Vân Lục, Võ Nguyên Loan (Diệu 
Quý), gđ Su Cô Viên Thành, Võ Kim Phụng, Võ 
Thị Phuớc, Vũ Bạch Tuyết, Vũ Hằng Hiếu, Vũ Thị 
Mai, Vũ Tuyết, Vuơng Minh Thu, Vuơng Brandon, 
Vuơng Tử Dũng, Vuơng Thị Lài. 


219 


Các Sách Đã Được Như Lai Thiền Viện Ấn Tống 

I. Chẳng Có Ai Cả 

2 Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo 

3. Căn Bản Thiền Minh Sát 

4. Con Đường Hạnh Phúc 
5 Cuộc Đời Đức Phật 

6. Courses On the Poundations of Buddhist 
Culture, Beginning Level 

7. Courses On the Poundations of Buddhist 
Culture, Intermediate Level 

8. Đại Niệm Xứ 

9. Destroy The Five Aggregates 

10. Đoạn Trừ Lậu Hoặc 

II. Đức Phật Đã Dạy Những Gì 

12. Kinh Lời Vàng 

13. Lời Dạy Thiên Thu 

14. Mặt Hồ Tỉnh Lặng 

15. Meditation Lectures 

16. Ngay Trong Kiếp sống Này 

17. Niệm Rải Tâm Từ 

18. Pháp Hành đưa Đến Bình An 

19. Settling Back Into The Moment 

20. Silavanta Sutta 

21. Sống Trong Hiện Tại 

22. Suy Niệm về Hiện Tượng Chết 

23. Five Way To Cultivate a Mature and Stable Mind 


220 


